Trí Lực 

Mấy độ thu tàn 

(Sưu tập tâm thư và bút ký) 



Năm 2020 



Mục lục 

• • 


I - Tâm thư kính dâng Hòa thượng Thích 

Huyền Quang.1 

II - Tâm thư tường trình.5 

1. Tang lễ Hòa thượng Thích Đôn Hậu.7 

2. Hòa thượng Thích Huyền Quang tác bạch 

trước Linh đài và khâm thừa di chúc.8 

3. Hoạt động phục hồi quyền sinh hoạt pháp 

lý GHPGVNTN - Vào tù lần thứ nhất.10 

4. Tham gia cứu trợ đồng bào - Vào tù lần 

thứ hai.12 

5. Mãn hạn tù.15 

6. Lánh nạn cộng sản.16 

7. Thỉnh cầu Giáo hội can thiệp.17 

III - Bản trình bày quan diêm.19 

1. Chân thảnh cảm tạ.20 














2. Lánh nạn cộng sản.23 

3. Bị mật vụ cộng sản bắt cóc - Vào tù lần 

thứ ba.23 

4. Án tù hai mươi tháng và cuộc sống lưu 

vong.24 

5. Kêu gọi chính quyền cộng sản tôn trọng 

quyền con người.26 

IV - Xin đừng lãng quên Lê Trí Tuệ.29 

V - Thảm trạng nghiệt ngã của người Việt tỵ 

nạn cộng sản tại Cam Bốt.43 

1. Cài đặt.47 

2. Đánh lừa.48 

3. Những hiểm họa của đồng bào Thượng 

lảnh nạn bởi đặc tình cộng sản.51 

4. Những mối nguy khốn của người Kinh tỵ 

nạn bởi tình báo mật vụ cộng sản.56 


VI - Tâm thư kính gửi quý đồng bào tỵ nạn 
cộng sản.65 














VII - Suy ngẫm từ vụ án cứu lụt giúp dân.71 

1. Nguợc dòng thời gian.73 

2. Chính sách tiêu diệt tôn giáo.76 

3. Mào đầu chiến dịch trấn áp.78 

4. Cuộc đàn áp nuớc lũ.80 

5. Rắp tâm ma mãnh.85 


6. Hủy bỏ điều 4 trên Hiến pháp và thả tù 
chính trị là đảng Cộng sản tự mở cho mình 


con đuờng sống.88 

VlII-Cảm nghĩ về ngày Văn hóa Diên Hồng..93 

1. Hào khí Diên Hồng một thuở.94 

2. Hùng khí Mê Linh.98 

3. Trang trải tình thuong noi đất khách quê 

nguời.100 

IX - Bài tham luận tuởng niệm 50 năm thảm 

sát Mậu Thân tại Huế. ..103 

X - Nhiễu điều phủ lấy giá guong.119 

Qua những năm tháng lao tù.128 


















Quốc kỷ Việt Nam Cộng Hòa 1 


1 VFC - Hồn Việt - Quốc kỳ và quốc ca Việt Nam 







I 


Tâm thư 
Kính dâng 

Hòa thượng Thích Huyền Quang 



1 


Ngưỡng bái bạch Hòa thượng, 

Đã gần ba mươi năm trôi qua, con nhờ duyên 
lảnh được hun đúc trong chốn thiền môn. Quý 
ôn quý thầy đã dày công dạy dồ con nên người, 
tác thảnh cho con pháp thân huệ mạng, ân đức 
của quý ngài con chưa hề báo đáp trong muôn 
một. Nay Hòa thượng bổn sư của con đã viên 
tịch, con cũng kính xin Giác linh thầy chứng 
giám cho lòng con. 


Kính bạch Hòa thượng, 

Vì tiền đồ đạo pháp, vì sự sống còn của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, anh em 
chúng con một lòng quyết chí đem hết khả 
năng để phục hoạt Giáo hội dưới sự lãnh đạo 
của Hòa thượng. Bởi hoàn cảnh nghiệp duyên 
mắc vòng lao lý, tuy ra khỏi trại giam nhưng 
đang còn thi hành lệnh quản thúc của chính 
quyền. Nay chính quyền cộng sản Việt Nam áp 
đặt con phải thỏa hiệp cộng tác, phải báo cáo, 
theo dõi những vị thầy nào họ cần. Con không 
thể vì chút danh lợi, hay một sự yên thân, để 
làm những việc mà theo sự suy nghĩ của con, 
ấy là việc làm thương tổn, táng tận lương tâm. 
Thà bản thân con sa đọa ác đạo, lăn lóc vào ngũ 


2 



trược ác thế, chứ không thể có hành vi phá hoại 
hòa hiệp chúng Tăng, mang tội ngũ nghịch.. 

Con xin nguyện hiến thân này cho đạo pháp, 
một dạ trung trinh, truớc con sóng dữ này. Cúi 
mong Hòa thuợng lân mẫn thông cảm cho nỗi 
lòng của con, lá thu này thành kính dâng lên 
Hòa thuợng nhu lời tâm huyết, là chứng tích 
cho lịch sử mai hậu”... 

Kính chúc Hòa thuợng pháp thế khinh an, 
chúng sinh dị độ. Nguyện cầu pháp nạn sớm 
đuợc giải trừ. 

Tu viện Quảng Hương Già Lam, 
ngày 30-4-1993 

Thành kính củi đầu vọng bái 

Đệ tử Tỷ kheo Thích Trí Lực 


3 




II 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
Phật lịch 2546 

Tâm thư tường trình 

Đồng kỉnh dâng: 

- Hòa thượng Thích Huyền Quang, xử lý 
Viện Tăng Thống 

- Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng 
Viện Hóa Đạo 

- Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Lường Viện 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) 

- Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại 
đức Tăng; quý vị Ni trưởng, Ni sư thuộc 
GHPGVNTN quốc nội và hải ngoại 

- Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp 


5 



Xin trân trọng kỉnh nhờ vãn phòng 2 Viện 
Hóa Đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc 
tê chuyên đạt 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Tây thiên Đông độ lịch đại Tổ sư 

Ngưỡng bái bạch chư Tôn đức, 

Từ xứ Chùa Tháp là nơi con đang lưu vong 
lánh nạn, con xin cúi đầu vọng bái đỉnh lễ quý 
ngài với tất cả tấm lòng chí thảnh chí kính vô 
biên. Ngưỡng nguyện quý ngài xót thương kẻ 
phàm tình, hoan hỷ cho con được dâng lên lời 
tác bạch thảnh kính tường trình. 

Kính bạch quý ngài, 

Ngược dòng thời gian mười năm về trước, 
ngày 21 tháng 3 Ầm lịch năm Nhâm Thân 
(1992), bổn sư chúng con là cố trưởng lão Hòa 
thượng húy thượng Trừng hạ Nguyên hiệu Đôn 
Hậu - Chính Thư ký kiêm xử lý Viện Tăng 
Thống, GHPGVNTN - viên tịch tại chùa Linh 
Mụ, cố đô Huế. Sự thị tịch của ngài đã để lại 
cho Tăng Ni Phật tử ở trong và ngoài nước 


6 



muôn vàn kính yêu thuơng tiếc, Giáo hội vắng 
bóng một bậc cao Tăng đức độ. 

1. Tang lễ Hòa thượng Thích Đôn Hậu 



Hòa Thượng 

THÍCH ĐÔN HẬU 


(1905 - 1992) 


7 


Thoạt đầu, Hà Nội áp đặt ban lễ tang đa 
phần gồm các đảng viên đảng Cộng sản thuộc 
ban Tôn giáo chính phủ và Mặt trận tố quốc, 
dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền cộng sản 
Việt Nam. Sự việc này nhằm mưu đồ biến tang 
lễ cố Hòa thượng bổn sư chúng con thành tang 
lễ nhuốm màu sắc chính trị. Dự tính trong buối 
lễ thỉnh kim quan nhập tháp vào ngày 3 tháng 5 
năm 1992, họ sẽ đọc điếu văn tuyên dưong 
công trạng một cách giả tạo, trái với tâm 
nguyện của nguời quá cố thuở sinh tiền. 

Bởi thế cho nên, sáng sớm ngày 2 tháng 5 
năm 1992, hàng môn đồ pháp quyến chúng con 
đồng lòng siết chặt tay nhau, kiên quyết ngồi 
tuyệt thực bên cạnh kim quan cố Hòa thuợng, 
để yêu cầu nhà nuớc Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hãy tôn trọng lời di huấn 2 của 
người khuất bóng. 


2. Hòa thượng Thích Huyền Quang tác bạch 
trước Linh đài và khâm thừa di chúc 

Buổi chiều cùng ngày, đuong kim quyền 
Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN là 


2 Chuaadida — Lời di huấn của Hòa thượng Thích 
Đôn Hậu 


8 





Hòa thượng Thích Huyền Quang dần đầu hàng 
nghìn Tăng Ni và Phật tử thành kính làm lễ 
phúng viếng và tác bạch trước Linh đài. Hòa 
thượng khắng định lại pháp lỵ gần hai nghìn 
năm lich sứ của Giáo hôi 3 4 . Đó là tiếng nói vang 
lừng sau 17 năm, kể từ ngày quân cộng sản 
miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam 
vào năm 1975, chính quyền công sản đản áp vỏ 
củng nghiẽt ngã ắ và đặt Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất ra ngoài vòng pháp luật. 

Bức chúc thu 5 và ấn dấu Lưỡng viện do cố 
trưởng lão Hòa thượng để lại, ủy thác cho Hòa 
thượng Thích Huyền Quang tiếp tục sứ mệnh 
điều hành Phật sự Giáo hội. Đây là giờ phút 
lịch sử mở đầu đại nghĩa khôi phục quyền sinh 
hoạt pháp lý của GHPGVNTN ở quê nhà mà 
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang tâm 
chà đạp suốt bao năm qua! 


3 Quê Me - Đài Phật giảo Việt Nam 1992: Ngài 
Huyền Quang lên tiếng về pháp lý lịch sử của 
GHPGVNTN 

4 Quê Me - Đài Phật giáo Việt Nam - Phần 3 
Chương trinh đặc hiệt “30 thảng tư đen - Đàn áp 
GHPGVNTN” 

5 Chuaadida - Chúc thư của Hòa thượng Thích Đôn 
Hậu 


9 












Hòa thượng Thích Nhật Liên trao chúc thư và ấn dấu 
Lường Viện cho Hòa thượng Thích Huyền Quang 


3. Hoạt động phục hồi quyền sinh hoạt pháp 
lý GHPGVNTN - Vào tù lần thú nhất 

Tuân hành sự chỉ dạy của Hòa thượng quyền 
Viện trưởng Viện Hóa Đạo đang bị quản thúc ở 
chùa Hội Phước, tỉnh Quảng Ngãi, tự tay ngài 
viết giấy giới thiệu, ủy nhiệm con đi công cán 
các tỉnh thảnh phía nam, vận động phục hồi 
Giáo hội truyền thống. 

Vào ngày 2 tháng 10 năm 1992, con bị công 
an bộ Nội vụ chận bắt trên đoạn đường Đồng 
Khởi, quận 1, Sài Gòn, cùng lúc với Thượng 
tọa Thích Không Tánh, ủy viên công cán Viện 
Hóa Đạo. Được biết trước đó, giáo sư Nhật 


10 



Thường cũng đã bị bắt ngày 15 tháng 9 năm 
1992. 

Trong thời gian con bị giam giữ ở co quan 
an ninh điều tra, số 4, đường Phan Đăng Lưu, 
quận Bình Thạnh, Sài Gòn, ròng rã hon 30 
ngày đêm biệt giam, công an thẩm cung liên 
tục. Ngoài việc họ bắt khai báo sự hoạt động, 
riêng con còn phải chịu cảnh đàn áp tinh thần, 
bức cung, khủng bố, buộc phải thừa nhận bức 
chúc thư của cố Hòa thượng Thích Đôn Hậu là 
bức chúc thư giả mạo, nhằm vô hiệu hóa công 
cuộc phục hưng GHPGVNTN do Hòa thượng 
Thích Huyền Quang lãnh đạo. 

Nhờ sự vận động của các tổ chức bảo vệ 
nhân quyền, tổ chức Ân xá Quốc tế, đặc biệt là 
nhò sự nồ lực của ngài Võ Văn Ái, chủ tịch ủy 
ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, các 
ủy hội nhân quyền đồng gây áp lực với Hà Nội, 
lần lượt chúng con được ra khỏi trại giam. 

Ngày 25 tháng 12 năm 1992, sau khi được 
thả, con bị quản thúc vô thời hạn tại tu viện 
Quảng Hưong Già Lam, số 498/11 đường Lê 
Quang Định, quận Gò vấp, Sài Gòn. 

Ảnh hưởng cuỏc biểu tình 6 của đông đảo 
quần chúng đòi hỏi tự do tôn giáo, dân chủ, 


6 Quê Me - Lửa phực lên từ Huê (24/5/1993) 


11 





nhân quyền vào ngày 24 tháng 5 năm 1993 tại 
cầu Phú Xuân, cố đô Huế, đua đến việc pháp 
huynh và pháp đệ của con ở chùa Linh Mụ là 
quý Đại đức Thích Trí Tựu, Thích Hải Tạng, 
Thích Hải Chánh, Thích Hải Thịnh và một số 
Phật tử bị kết án 4 năm tù giam, con lại bị co 
quan công an giám sát hết sức chặt chẽ tại Sài 
Gòn. Sau đó, chính quyền cộng sản tiếp tục 
quản thúc con tại chùa Pháp Vân, truớc đây là 
truờng Thanh niên phụng sự xã hội, số 1, 
đuờng 37, khu phố 2, phuờng 18, quận Tân 
Bình, Sài Gòn. 

4. Tham gia cứu trợ đồng bào - Vào tù lần 
thứ hai 

Ngày 6 tháng 11 năm 1994, chúng con bị bắt 
giam trở lại khi tham gia đợt cứu trợ đồng bào 
lâm cảnh lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long do 
Hòa thuợng Thích Quảng Độ tổ chức. Sau 
nhiều ngày thẩm cung tại co quan an ninh điều 
tra, số 3C, đuờng Tôn Đức Thắng, quận 1, Sài 
Gòn; đến ngày 15 tháng 8 năm 1995, chính 
quyền cộng sản mở phiên tòa xét xử tại Sài 
Gòn. Đứng đầu là Hòa thuợng Thích Quảng 
Độ, với tập văn của ngài mang tựa đề: “Nhận 
định những chính sách sai lầm tai hại của đảng 
Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật 


12 



giáo”. Thứ đến là Thượng tọa Thích Không 
Tánh, Thích Nhật Ban, Thích Trí Lực, giáo sư 
Nhật Thường, Phật tử Đồng Ngọc. 



Phiên tòa ngày 15-8-1995 tại Sài Gòn 

Từ trái sang phải: Hòa thượng Thích Quảng Độ, Nhật 
Thường, Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí Lực, 
Thích Không Tánh. Nguồn ảnh: Lê Hiệp - phóng viên 
hãng thông tấn AP 

Tòa án cộng sản đã gán ép tội danh: “Phá 
hoại chính sách đoàn kết” và “Lợi dụng các 
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà 
nước, của tổ chức xã hội hoặc của công dân”, 
theo điều 81 và 205a, luật Hình sự để xét xử. 

Mặc dù trước đó, ủy ban Bảo vệ Quyền 
Làm Người Việt Nam nồ lực mời các luật sư 


13 





nước ngoài về Việt Nam để bênh vực cho các 
vị, thế nhưng, chính quyền cộng sản từ chối cấp 
chiếu khán nhập cảnh. 



Hòa thượng Thích Quảng Độ giữ thái độ im 
lặng giữa phiên tòa, ngoài ra chúng con không 
có quyền tự bào chữa, tòa đặt câu hỏi buộc 
chúng con trả lời có hay không mà thôi. 

Tòa kết án Hòa thượng Thích Quảng Độ và 
Thượng tọa Thích Không Tánh 5 năm tù, 
Thượng tọa Thích Nhật Ban 4 năm tù, giáo sư 
Nhật Thường 3 năm tù, Phật tử Đồng Ngọc 2 
năm tù treo và bản thân con 30 tháng tù. Ngoài 
ra, mồi vị còn phải chịu thêm hình phạt 5 năm 


14 



quản chế sau khi mãn hạn tù. Thế là chuyến xe 
chở tù nhân tiếp tục lăn bánh đua chúng con 
vào khám đuờng Chí Hòa. Thời gian sau chính 
quyền cộng sản lại đua chúng con vào trại tù 
cuõng bức lao động Z30A, Xuân Lộc, Đồng 
Nai. 

5. Mãn hạn tù 

Ngày 13 tháng 2 năm 1997, mãn hạn tù 30 
tháng trở về. Het ở tù trong, con lại phải ở tù 
ngoài, chính quyền cộng sản tiếp tục quản chế 
con 5 năm theo bản án. Mọi sinh hoạt tôn giáo, 
đi lại, cu trú...đều bị công an theo dõi hết sức 
gắt gao. Hằng tháng con phải đến sở công an 
trình diện và bị triệu tập đến đây bất cứ lúc nào. 
Hầu nhu các quyền co bản của con nguời, con 
hoàn toàn không đuợc huởng, sự nguợc đãi bởi 
chính quyền ngày càng tinh vi và trắng trợn. 

Đầu tháng 6 năm 2001, Hòa thuợng Thích 
Quảng Độ, đuong kim Viện truởng Viện Hóa 
Đạo, ngài gửi công văn thông báo với chính 
phủ, sẽ ra miền Trung để cung thỉnh Hòa 
thuợng Thích Huyền Quang, đang bị quản thúc 
tại chùa Quang Phuớc, thị trấn Chợ Chùa, tỉnh 
Quảng Ngãi, đua ngài vào Sài Gòn chữa bệnh. 
Thế nhung, nhà cầm quyền cộng sản cũng đang 
tâm ngăn chặn. 


15 



Ngày 6 tháng 6 năm 2001, chính quyền sở 
tại tống đạt quyết định quản chế 7 ngày (từ 
ngày 6-6 đến 13-6-2001) cấm con tuyệt đối 
không đuợc rời khỏi địa bàn xã Đông Hòa, 
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Duơng, là nơi con đang 
cu trú. Lực luợng an ninh cắm chốt canh chừng 
suốt ngày lẫn đêm hết sức chặt chẽ. 

Ngày 13 tháng 2 năm 2002 là ngày hết thời 
hạn 5 năm quản chế, thế nhung nhà cầm quyền 
cộng sản vẫn cố tình làm lơ, họ tiếp tục quản 
thúc con mà không nêu rõ lý do, quyền sống 
của con bị ngang nhiên chà đạp. Làm sao có 
thể tả xiết bao nỗi đắng cay tủi nhục mà bản 
thân con phải chịu đựng suốt muời mấy năm 
qua! 

6. Lánh nạn cộng sản 

Nguỡng bạch chu Tôn đức, 

Trên đây, con chỉ nêu điển hình trong bao 
nhiêu nỗi bức xúc khi bị chính quyền cộng sản 
Hà Nội đàn áp và nguợc đãi. Nay quả thật con 
không còn sự chọn lựa nào khác, đành lòng 
trốn sang biên giới vuơng quốc láng giềng, 
vuợt suối băng ngàn, trải muôn vàn gian khổ. 
Nhờ hồng ân chư Phật Bồ tát, Hộ pháp Long 
Thiên thùy từ gia hộ, ngày 19 tháng 4 năm 


16 



2002, may mắn con được đặt chân đến lãnh thổ 
xứ Chùa Tháp, hít thở chút không khí tự do. 

Bởi vì dưới chế độ hà khắc cộng sản độc tài 
toàn trị, đất nước Việt Nam thân yêu chẳng còn 
một chồ nào để cho con có thể dung thân, ngõ 
hầu tiếp tục phục vụ Giáo hội, báo đáp ân đức 
chư Phật và công on Thầy Tổ. 

7. Thỉnh cầu Giáo hội can thiệp 

Giờ đây, con đang sống cảnh lưu vong giữa 
chốn đất khách quê người, từ tận đáy lòng 
mình, con thiết tha ngưỡng trông chư Tôn đức 
xót thưong chứng minh cho tâm nguyện của 
con. 

Lòng con thấp thỏm chờ mong ân đức từ bi 
của nhị vị Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm Hội 
đồng Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo; chư 
tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng 
Ni GHPGVNTN ở trong và ngoài nước; cúi 
mong quý ngài rủ lòng thưong xót. 

Nhân danh GHPGVNTN, thỉnh cầu quý ngài 
có tiếng nói gửi đến Cao ủy Nhân quyền Liên 
Hiệp Quốc, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người 
tỵ nạn, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức 
Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, 
ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, 


17 



cùng tất cả các tổ chức bảo vệ quyền con người 
trên thế giới..., để can thiệp cho con sớm được 
hưởng quy chế tỵ nạn, ngõ hầu cứu giúp một 
thảnh viên của Giáo hội vừa mới thoát khỏi sự 
ngược đãi và đàn áp vô cùng nghiệt ngã của 
ách cai trị hà khắc cộng sản Ba Đình! 

Ngưỡng bái bạch chư Tôn đức, 

Cúi xin quý ngài từ bi hoan hỷ cho con thảnh 
tâm sám hối, bởi lời trình bạch vụng về và có 
nhiều sai sót. 

Khánh chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, 
chúng sinh dị độ. Nhất tâm cầu nguyện pháp 
nạn ở quê nhà sớm được giải trừ. 

Phật lịch 2546 
Phnom Penh, ngày 12 tháng 6 năm 2002 

Thành kính bái bạch 
Đệ tử pháp danh Tâm Nguyện tự Trí Lực 


18 



III 


PHÒNG THÔNG TIN 
PHẬT GIÁO QUỐC TẾ 

Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 


_ 2 

Bản trình bày quan điêm 



Kỉnh gửi: Phòng Thông tin Phật giáo 
Quốc tế và úy Ban Bảo vệ Quyền Làm 
Người Việt Nam để kính nhờ phổ biến 

Dưới sự lãnh đạo của nhị vị Hòa thượng 
Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích 
Quảng Độ trong công cuộc đòi hỏi nhà cầm 
quyền cộng sản Việt Nam tôn trọng tự do tôn 
giáo. Với đại nghĩa phục hồi quyền sinh hoạt 


19 



pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất (GHPGVNTN) - một Giáo hội 
truyền thống xứng đáng kế thừa hai nghìn năm 
lịch sử đất nước Việt Nam đã bị nhà cầm quyền 
cộng sản Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật 
và đản áp thô bao 7 kế từ khi họ cưõng chiếm 
miền Nam Việt Nam vào năm 1975. 

Cùng với chư tôn Giáo phẩm thuộc Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở trong và 
ngoài nước, chúng tôi đã trải qua bao nồi thăng 
trầm vinh nhục, nếm đủ mùi cay đắng tù đày 
dưới ách cai trị hà khắc cộng sản Việt Nam. 
Mười mấy năm qua, nay tôi thật sự được hít 
thở không khí tự do dân chủ trên đất nước 
Thụy Điển thanh bình, ở đây quyền con người 
được tôn trọng triệt để. 

1. Chân thành cảm tạ 

Có được sự an lành như hôm nay, từ đáy 
lòng mình, tôi chân thành cảm on Cao ủy Nhân 
quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ), Cao ủy Tỵ nạn 
LHQ, cùng các Tổ chức bảo vệ quyền con 
người trên thế giới, trong đó có Liên Đoàn 


7 Quê Mẹ - Đài Phât giảo Vỉêt Nam - Kỷ ức 40 năm 
GHPGVNTN - Tiếng nói của tam vị Tăng Thống 
Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Quảng 
Độ 


20 





Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức Ân Xá Quốc tế, 
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ủy ban Bảo yệ 
Quyền Làm Nguời Việt Nam, v.v... 

Tôi chân tình biết on các ngài Dân biểu 
Quốc hội và Chính phủ thuộc cộng đồng các 
quốc gia dân chủ. Đặc biệt tôi vô cùng tri ân 
chính phủ vuong quốc Thụy Điển, một trong 
các nuớc vùng Bắc Âu, đã dang rộng vòng tay 
đón nhận bao nhiêu nguời Việt lánh nạn cộng 
sản đế tìm tự do, mọi nguời nhận noi đây làm 
quê huong thứ hai. Rồi hôm nay, đất nuớc này 
cũng đã cuu mang tôi sau những đêm dài tăm 
tối trong ngục tù cộng sản Việt Nam. 

Con xin khắc cốt ghi tâm cảm niệm đại ân đại 
đức của nhị vị Hòa thuợng Thích Huyền 
Quang 8 và Thích Quảng Đô 9 , cùng Chu tôn 
Giáo phẩm trong Hội đồng Luỡng viện, chu 
tôn Hòa thuợng, Thuợng tọa, Đại đức Tăng Ni 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở 
trong và ngoài nuớc. 

Con thành tâm vọng bái đê đầu đỉnh lễ quý 
ngài, khánh chúc quý ngài pháp thể khinh an, 


8 Dài Phát Giáo Viêt Nam - Đức cố Tăng Thống 
Thích Huyền Quang nói về Pháp lý của 
GHPGVNTN 

9 Vietnamthanveulachong - Lời tiên tri của vị Hòa 
thượng làm cho bộ Chỉnh trị lo sợ 


21 








để lèo lái con thuyền Giáo hội ở quê nhà qua 
con sóng gió. Dù hoàn cảnh thế nào đi chăng 
nữa, con vẫn quyết một lòng nối gót quý ngài 
để tiếp tục phục vụ Giáo hội. 



Nhạc bản Phât Giáo Viẽt Nam 10 


Con thành tâm vọng bái đê đầu đỉnh lễ quý 
ngài, khánh chúc quý ngài pháp thể khinh an, 
để lèo lái con thuyền Giáo hội ở quê nhà qua 
con sóng gió. Dù hoàn cảnh thế nào đi chăng 
nữa, con vẫn quyết một lòng nối gót quý ngài 
để tiếp tục phục vụ Giáo hội. 


10 Lê Cao Phan - Phật Giảo Việt Nam - Trình bày hợp 
ca 


22 







2. Lánh nạn cộng sản 

Sau khi mãn hạn ba mươi tháng tù và năm 
năm quản thúc, chỉ vì tham gia đoàn cứu trợ 
đồng bào lâm cảnh lũ lụt tại đồng bằng sông 
Cửu Long năm 1994, chính quyền cộng sản 
Việt Nam vẫn tiếp tục ngược đãi và chà đạp 
quyền sống của tôi, mọi sinh hoạt đều bị kiểm 
soát nghiêm ngặt, để rồi tôi không còn sự lựa 
chọn nào khác, đành phải tìm đường vượt biên 
giới sang xứ Chùa Tháp lánh nạn vào ngày 19- 
4-2002. Điều 14 bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 
quyền đã được Đại hội đồng LHQ thông qua và 
công bố vào ngày 10-12-1948, rằng: “Trước sự 
ngược đãi, mọi người đều có quyền tỵ nạn và 
tìm sự dung thân tại các quốc gia khác”. 

3. Bị mật vụ cộng sản bắt cóc - Vào tù lần 
thứ ba 

Mặc dù đã được Cao ủy Tỵ nạn LHQ bảo vệ 
quyền tỵ nạn chính trị của tôi tại Cam Bốt từ 
ngày 28-6-2002, thế nhưng mật vụ chính quyền 
cộng sản Việt Nam vẫn ngang nhiên bắt cóc tôi 
giữa thủ đô Nam Vang rồi đưa về Việt Nam biệt 
giam suốt mười mấy tháng trời bặt vô âm tín. 
Cộng sản Việt Nam đã xem thường luật pháp 
quốc tế mà chính họ đã tham gia ký kết. Mỉa 
mai thay! Bắt cóc phi pháp một người tỵ nạn 


23 



trên lãnh thố một nước láng giềng rồi đem về 
giam giữ nghiêm ngặt trong nhà tù, thế mà 
trước dư luận quốc tế, họ không dám nhìn nhận 
việc bắt bớ này, lại còn quanh co dối trá, bịp 
bợm chối cãi, đặt điều này nọ. 

Trước khi đưa tôi ra xét xử, đã nhiều lần các 
viên chức bộ Công an đến trại giam để đàm 
phán. Họ yêu cầu tôi đừng nói lên sự việc bị 
bắt cóc tại Nam Vang, chịu thừa nhận là vi 
phạm pháp luật - trốn đi nước ngoài nhằm 
chống chính quyền nhân dân. Đổi lại, họ sẽ trả 
tự do cho tôi ngay tại phiên tòa, mặc dầu khung 
hình phạt được ghi trong cáo trạng là phạt tù từ 
3 đến 12 năm. Tôi thật buồn cười và chưa hề 
thấy chính quyền nào lại đi đàm phán với bị 
cáo trước khi đưa vụ án ra xét xử. 

4. Án tù hai mươi tháng và cuộc sống lưu 
vong 

Theo tôi nghĩ, chính quyền cộng sản Việt 
Nam một khi đã bắt cóc tôi về giam giữ, họ 
quyết dành cho tôi một bản án hết sức nặng nề 
không chút nương tay. Thế nhưng, trước sự lên 
tiếng chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức bảo vệ 
nhân quyền, đồng loạt lên án cộng sản Việt 
Nam vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, họ 
đành phải trả tự do cho tôi bằng một bán án 20 


24 



tháng tù 11 , nhằm họp thức hóa việc bắt cóc và 
giam giữ phi pháp. 


HIGII COMMISS 
REFt : GEES 

l NHCR Liaison oríĩce in 
c amhoriia 
rhnom Penh 


aạttií§Rc'fi!nỊ«^e 
mlrintũtngsiôgstìHhmi IMICR 
taintíth [rỊtimnm 



tcụn: :5 g Ị9 tụn < tìi ba tậ}fc]> ưuj:ịuw 

Name : Thich Tri Luc (Pham Van Tuong) Se* : Male 

RÍạtíinn :GH1 tGjaựỊ. ỊpigMtỤnrưĩiH ìg.ĩe.ginttmri : ®tỉ «31 9étíú 



rkã.Vi' “rĩ. “ ’ u u s 

|ựNHCR certifies thai iheaboye-named is I reíugee residing in the Kingdom 
■ of Cambodia under the Corivenũon relating to the Status of Refugees 

.,w--^ \ / 


Eliaabrth Kirtnri 
OÍTicer-in-iChargè 
Date: 28 JuVe 2002 




■U 


'v 


Tháng 3 năm 2004, Cao ủy Tỵ nạn LHQ 
điều đình với chính phủ Vương quốc Thụy 
Điển chấp thuận cho tôi được đi định cư theo 
quy chế tị nạn được công nhận ngày 28-6-2002 
tại Phnom Penh vẫn còn hiệu lực. 


Nay chính quyền cộng sản Việt Nam không 
thể không tuân thủ các Công ước Quốc tế nên 
họ đành phải cấp hộ chiếu cho tôi rời khỏi đất 
nước. Đây là một việc chẳng đặng đừng. Cũng 
nên nói thêm, trước khi ra đi, công an buộc tôi 

11 Quê Me - Một nhà đấu tranh cho nhân quyền lánh 
sang Cam Bốt được LHQ cấp thẻ tị nạn, nhưng 
công an đuối theo bắt cóc đưa về Saigon xử 20 
tháng tù 


25 











phải viết bản cam kết, rằng sau khi định cư ở 
nước ngoài, cam kết không hoạt động nhằm 
chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 


5. Kêu gọi chính quyền cộng sản tôn trọng 
quyền con người 

Giờ này, tôi đã đặt chân lên miền đất tự do, 
tôi sẽ tiếp tục phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất dù tôi không còn sống đời 
sống Tăng sĩ. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động đòi hỏi 
nhà cầm quyền Hà Nội phải tôn trọng tự do, 
dân chủ và nhân quyền. Hà Nội phải trả tự do 
vô điều kiện cho các tù nhân lưong thức bị cầm 
tù chỉ vì các vị này trình bày quan điếm chính 
trị một cách ôn hòa. Theo quan điếm của tôi, 
việc làm này không đồng nghĩa chống phá lại 
quyền lợi của đảng Cộng sản đưong quyền, đây 
không phải là làm chính trị hay tranh lợi đoạt 
quyền như một số người cố tình xuyên tạc, mà 
chúng tôi chỉ đòi hỏi lại những gì đã bị chính 
quyền cộng sản Việt Nam tước đoạt một cách 
phi pháp bất công. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là 
một Giáo hội truyền thừa của chư vị Tổ sư trải 
qua các đời. Đây là một Giáo hội dân lập không 
phụ thuộc với bất cứ chính quyền nào, Giáo hội 


26 



này gắn bó với dân tộc Việt Nam như một thực 
thế không bao giờ tách rời, được hình thảnh do 
tâm nguyện của toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo 
Việt Nam. Tôi nguyện sẽ tiếp tục đi trên con 
đường chính nghĩa mà mình đã chọn lựa. 

Tinh thần Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất bất diệt. 

Nay xin trân trọng tuyên bố quan điểm của 
tôi trước dư luận ở trong và ngoài nước. 

Thành kính đảnh lễ Chư tôn Giáo phẩm Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 

Chân thảnh cảm on liệt quý vị. 

Thụy Điên, ngày 6 tháng 7 năm 2004 

Nay kỉnh 

Phạm Văn Tưởng 

Pháp danh Tâm Nguyện, tự Trí Lực 

Thành viên GHPGVNTN 

Nguồn: Quê Me 


27 



28 



IV 

Xin đừng lãng quen Le Trí Tuệ 

Kỉnh thưa quỷ vị đong bào trong và ngoài 
nước 


Kỉnh thưa quỷ diễn đàn của người Việt quốc 
gia đang đấu tranh giành lại tự do và dãn chủ 
cho toàn dân Việt và quang phục quê hương 

Hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2009, vừa 
tròn hai năm, kế từ ngày nhà dân chủ trẻ Lê Trí 
Tuệ bị công an mật vụ của chính quyền cộng 
sản Việt Nam bắt cóc tại thủ đô Nam Vang, 
Cam Bốt, vào ngày 6 tháng 5 năm 2007. 

Mãi đến nay, vẫn chua có ai biết đuợc số 
phận của nhà dân chủ trẻ này hiện giờ ra sao? 
Liệu nhà dân chủ trẻ, sáng lập viên của Công 
Đoàn Độc Lập Việt Nam này vẫn còn đuợc 
giam giữ đâu đó trong các nhà giam bí mật của 
chính quyền cộng sản Việt nam trong khuôn 
viên của bộ Nội vụ Cam Bốt tại Nam Vang. 
Tên trùm mật vụ đội lốt nguời tỵ nạn chính trị 


29 



cộng sản Nguyễn Công cẩm sẽ khai thác triệt 
để khả năng sử dụng máy vi tính của anh ta, 
nhằm mục đích đánh phá lại các cá nhân và tố 
chức của người Việt quốc gia đối kháng với 
chính quyền cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị, 
như một số thông tin không chính thức vẫn 
đang lan truyền khá rộng rãi trong cộng đồng 
người Việt định cư tại xứ Chùa Tháp, cũng như 
trong nội bộ những người Việt quốc gia đang tỵ 
nạn cộng sản tại đây. Hãy liệu rằng Lê Trí Tuệ 
đã bị thủ tiêu, đã bị làm mồi cho cá sấu như lời 
tên mật vụ Nguyễn Công cẩm vẫn thường 
dùng để răn đe những người Việt tỵ nạn không 
kín lời tại xứ Chùa Tháp này. 



T * m r rrr 

Lê Trí Tuệ 


30 



Thưa quý vị, trước hết xin cho tôi được 
phép nhắc lại với quý vị rằng, nhà dân chủ trẻ 
Lê Trí Tuệ là một trong những người sáng lập 
Công Đoàn Độc Lập Việt Nam. Đây là một tổ 
chức dân sự được thành lập để bênh vực cho 
tầng lóp lao động Việt Nam thấp cổ bé họng 
đang bị giới chủ hãng và các chủ đầu tư bóc 
lột, chèn ép và ngược đãi trước sự cố tình làm 
ngo, hoặc thậm chí là bao che của chính quyền 
cộng sản Hà Nội. 

Ngoài ra, Lê Trí Tuệ cũng là một thành viên 
tích cực của khối 8406, góp tiếng nói kêu gọi 
chính quyền cộng sản tôn trọng tự do, dân chủ 
và nhân quyền. Tố chức này đòi hỏi chính 
quyền cộng sản Việt Nam xóa bỏ điều 4 trên 
Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, một điều khoản mà theo đó, đảng 
Cộng sản tự cho mình cái độc quyền được vĩnh 
viễn cai trị đất nước và mãi mãi được độc 
quyền đè đầu cởi cổ hon chín mưoi triệu người 
dân Việt Nam. Chính vì điều này mà nhà dân 
chủ trẻ Lê Trí Tuệ đã thường xuyên bị công an 
của cộng sản Việt Nam đe dọa và sách nhiễu 
nhiều lần. Bằng đủ mọi hình thức, công an còn 
dùng đến cả các băng nhóm xã hội đen để hành 
hung và truy sát nhà dân chủ trẻ này trên đường 
phố. Không còn sự chọn lựa nào khác, Lê Trí 


31 



Tuệ phải đào thoát sang Cam Bốt đế lảnh nạn 
vào thượng tuần tháng 4 năm 2007. 

về đất nước Cam Bốt, noi mà bản thân tôi 
cũng như Lê Trí Tuệ và nhiều nhà bất đồng 
chính kiến khác phải sang đó lánh nạn lúc bị 
truy bức ở quê nhà. 

Cũng cần nói thêm rằng, vào khoảng cuối 
thập niên 70, với chiêu bài làm nghĩa vụ quốc 
tế, đánh đuổi Pol Pot và cứu dân tộc Khmer 
khỏi họa diệt chủng, hòng lừa bịp dư luận 
trong nước cũng như thế giới, tập đoàn cộng 
sản Hà Nội đã xua quân sang xâm lược Cam 
Bốt. Cho đến những năm đầu của thập niên 90, 
nhờ áp lực quốc tế và sự lên án mãnh liệt của 
của Liên Hiệp Quốc, cán binh cộng sản Việt 
Nam bị buộc phải rút khỏi đất nước này để 
nhường chồ cho UNTAC vãn hồi an ninh trật 
tự. Tất nhiên, trước khi rút quân đội về nước, 
tập đoàn cộng sản Việt Nam đã cài cắm lại trên 
đất nước này một mạng lưới tình báo lên đến 
hàng chục ngàn người, bao gồm nhiều đảng 
viên cộng sản trung kiên núp bóng dân sự, kết 
hôn với người bản xứ, hay chỉ là những doanh 
gia, những nhà thầu xây dựng và thậm chí là cả 
những cán bộ tình báo cao cấp được đào tạo 
văn hóa và ngôn ngữ bản xứ, rồi bố trí vào nắm 


32 



những chức vụ chủ chốt trong các cơ quan cấp 
bộ của xứ Chùa Tháp này. 

Trong số những tên trùm tình báo đó không 
thể không kể đến Nguyễn Công cẩm, một tên 
tình báo trong lốt áo nguời Việt tỵ nạn, nguời 
đã trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc tôi vào chiều 
ngày 25-07-2002 giữa thanh thiên bạch nhật, 
nơi đang đông đúc nguời qua kẻ lại trên đuờng 
số 185, ngay truớc chợ Orussey ở Phnom Penh. 

Thua quý vị, tôi không thể nhầm lần Nguyễn 
Công Cẩm với bất cứ ai cả, vì đã vài ba lần tôi 
tình cờ gặp gỡ y tại văn phòng của Phủ Cao ủy 
tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại số 02, đuờng 352. 
Tại đây, y đã gạ gẫm tôi đua cho y những giấy 
tờ tùy thân của tôi, những loại giấy tờ quản 
thúc quản chế do cơ quan an ninh của cộng sản 
Việt Nam cấp, cũng nhu một số tờ khai của tôi 
với phủ Cao ủy tỵ nạn và đơn xin tỵ nạn chính 
trị của tôi. Y gạ gẫm rằng, sẽ giúp tôi dịch sang 
tiếng Anh truớc khi đệ nạp lên cho phủ Cao ủy 
tỵ nạn, để đuợc phỏng vấn và cấp quy chế tỵ 
nạn nhanh hơn. Tôi đã nghi ngại truớc những 
lời gạ gẫm này nên đã nhất định không giao 
trứng cho ác. Thế nhung, tâm địa của y quá 
gian độc, nên cuối cùng tôi cũng đã trở thành 
nạn nhân của y và của chế độ cộng sản. Từ 
Nam Vang với tu cách của một nguời tỵ nạn 


33 



chính trị đã được Liên Hiệp Quốc bảo vệ, tôi đã 
phải trở thảnh tù nhân của trại giam B34 thuộc 
cơ quan an ninh điều tra A24 Sài Gòn, với bản 
án 20 tháng tù với tội danh ”Trốn đi nước ngoài 
nhằm chống chính quyền nhân dân”. 

Đe hoạt động tình báo của cộng sản Việt 
nam ở xứ Chùa Tháp này thêm hữu hiệu, bên 
cạnh những tình báo người Việt Nam, chính 
quyền cộng sản Hà Nội cũng đã đào tạo rất 
nhiều công an mật vụ người bản xứ. Sau một 
thời gian được huấn luyện nghiệp vụ tại Việt 
Nam, họ được trở lại Cam Bốt là quê hương xứ 
sở của mình đế hoạt động tình báo, nhằm nối 
dài cánh tay quyền lực cho chính quyền độc tài 
toàn trị. 

Dù vậy, công bằng mà nói, thì những người 
Khmer bản xứ này tiếp tay cho cộng sản Hà 
Nội để đàn áp hay truy bức những người Việt 
tỵ nạn, cũng chỉ vì quyền lợi vật chất hay vì 
miếng cơm manh áo mà thôi, chứ từ trong sâu 
thắm của lòng họ, thì cộng sản Việt Nam vẫn 
chỉ là kẻ thù, hay chỉ là những tên xâm lược. 
Thêm nữa, họ cũng thừa biết rằng, cả dân tộc 
của họ đang sống kiếp nô lệ lầm than, mà bản 
thân họ, dù có quyền cao chức trọng đến đâu đi 
nữa, chứ thực ra, đâu có hơn kém gì những tôi 
đòi cho ngoại bang cộng sản Việt Nam. 


34 



Thưa quý vị, nạn nhân của mạng lưới tình 
báo Việt nam tại Cam Bốt này là những tố chức 
hoạt động nhằm quang phục quê hưong Việt 
Nam, là những phong trào Đông Tiến và cả 
những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân 
quyền ngay tại đất nước Việt Nam thân yêu, 
các vị ấy đã bị chính quyền cộng sản bức hại 
nên đành phải sang đây lánh nạn. 

Nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ cũng không là 
một ngoại lệ. Anh ầy vì quyền sống, quyền làm 
người và quyền được tự do tư tưởng, tự do 
ngôn luận của toàn dân đế rồi anh đã bị hành 
hung, bị sách nhiễu, bị truy sát phải chấp nhận 
cuộc sống lưu đày nơi xa xứ, ngõ hầu tiếp tục 
con đường đấu tranh nhằm quang phục quê 
hương. Thề rồi cũng giống như số phận nghiệt 
ngã của tôi, nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ cũng đã 
bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại 
thủ đô Nam Vang. 

Sau khi tôi mất tích, Cao ủy tỵ nạn Liên 
Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, 
như Tố chức Ân xá Quốc tế (Amnesty 
International), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền 
(Human Rights Watch), ủy ban Bảo vệ Quyền 
làm Người Việt Nam, v.v... đã tiến hành điều 
tra, chất vấn, nhưng tập đoàn cộng sản Hà nội 
vẫn quanh co bao biện, dối trá suốt mười mấy 


35 



tháng trời và phủi bỏ hết mọi trách nhiệm về sự 
việc tôi bị mất tích. Cộng sản Hà Nội vẫn cứ 
cãi chày cãi cối rằng, họ không hề hay biết gì 
về tung tích của tôi. 

Trong khi đó, cơ quan an ninh điều tra A24, 
Sài Gòn, đã thẩm vấn, điều tra và giam giữ tôi 
một cách nghiêm ngặt trong trại giam B34 suốt 
bao nhiêu tháng trời. Nhung rồi cuối cùng, 
truớc áp lực của cộng đồng nguời Việt quốc gia 
ở hải ngoại và của cộng đồng quốc tế, Hà Nội 
bất đắc dĩ phải thừa nhận hành vi bắt nguời tỵ 
nạn đã đuợc Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Quốc thể 
của cộng sản Việt Nam có còn hay không, khi 
truớc công luận thế giới họ đã phơi bày sự dối 
gạt, xảo trá, gian ngoa, bịp bợm chính là bản 
chất cố hữu của chế độ cộng sản? 

Tôi đuợc mãn án và đuợc đi tỵ nạn chính trị 
tại vuơng quốc Thụy Điển sau 20 tháng giam 
cầm, phải chăng nhờ tôi đã đuợc Cao ủy Liên 
Hiệp Quốc cấp cho quy chế tỵ nạn? Vậy còn 
nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ, chỉ mới đuợc cơ 
quan này cấp giấy chứng nhận tạm thời thì cái 
giá mà nhà dân chủ Lê Trí Tuệ phải trả cho tu 
tuởng và hành động vì tự do dân chủ và nhân 
quyền của toàn dân Việt là bao lâu? Liệu nhà 
đuơng cục cộng sản Việt Nam có dám thẳng 
thắn nhìn nhận truớc cộng đồng quốc tế, rằng 


36 



họ đã bắt cóc Lê Trí Tuệ như họ đã bắt cóc tôi 
vào ngày 25 tháng 7 năm 2002, để rồi họ cũng 
dũng cảm phóng thích Lê Trí Tuệ như họ đã 
dám phóng thích tôi, hay vì quốc thể mà họ 
phải tiếp tục bịp bợm, dối trá cả thế giới loài 
người, bằng cách thủ tiêu nhà dân chủ trẻ Lê 
Trí Tuệ, để tiếp tục che giấu tội ác “thiên bất 
dung gian” của chúng? 



Nguyễn Công Câm 


Hỡi Nguyễn Công cẩm! Neu thực sự mẹ 
của ông cũng là một Phật tử như ông đã có lần 
bộc bạch với tôi, thì xin ông hãy ghi nhớ lời 


37 






Đức Phật dạy về luật nhân quả báo ứng, để 
đừng tiếp tục lún sâu vào tội ác giết hại đồng 
bào yêu nuớc của ông nữa! 

Hỡi đảng Cộng sản Việt nam ! Con nguời 
sinh ra trên cõi đời này ai ai cũng có uớc mo và 
hoài bão của mình. Anh Lê Trí Tuệ chỉ vì khát 
vọng một nền tự do, dân chủ và an lạc cho toàn 
dân Việt mà phải mắc vòng lao lý tù đày. 

Xin những đảng viên trung kiên của đảng 
Cộng sản Việt Nam đang hoạt động tình báo tại 
Cam Bốt hãy ngung tay một giây phút thôi, để 
xem chúng tôi và các ông có giống màu da, 
tiếng nói hay không, để các ông đừng tiếp tục 
vấy máu của đồng bào mình vì tham vọng 
cuồng điên của tập đoàn bạo quyền cộng sản 
nữa! Neu các ông đã lõ bắt cóc và giam giữ nhà 
dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ, hãy mạnh dạn đua ra 
xét xử công khai nhu chế độ cộng sản đã từng 
xét xử bản thân tôi, ngõ hầu anh ấy còn có ngày 
đuợc sống trong tự do và an lạc dù phải biệt xứ 
luu đày. Bằng nếu các ông đã thủ tiêu Lê Trí 
Tuệ để che giấu tội ác của mình truớc thế giới 
loài nguời, thì xin các ông hãy ăn năn sám hối 
tội lỗi của mình truớc hồn thiêng sông núi và 
truớc anh linh các bậc liệt thánh tiên hiền. Với 
truyền thống hiếu hòa và lòng khoan dung của 
tổ tiên Lạc Việt nghìn đời, tội lỗi của các ông 


38 



rồi cũng sẽ được vơi bớt đôi phần, miễn là các 
ông đừng tiếp tục cúi đầu khom lưng làm thân 
khuyến mã cho loài sói lang cộng sản khát máu 
đồng loại nữa! 

Vào ngày 12-09-2005, trong buổi điều trần — 
trước ủv Ban Nhân Quyền 13 Quốc Hội châu 
Âu (vương quốc Bỉ), tôi đã tố cáo sự việc chính 
quyền cộng sản Việt Nam đã bắt cóc tôi tại thủ 
đô Nam Vang vào ngày 25 tháng 7 năm 2002. 



Quốc Hội Châu Âu 

Nay xin được góp tiếng cùng Mục sư Ngô 
Đắc Lũy, quý bạn đồng cảnh ngộ Nguyễn 


12 Đài À Châu Tư Do — Lời chứng của Thích Trí Lực 

13 Quê Me - Điều trần tại Quốc Hôi Châu Ầu 


39 









Phùng Phong, Ngô Văn Tài, Thạch Nhỏ, Đồ 
Hữu Nam ... Với tư cách là một nạn nhân của 
mạng lưới mật vụ cộng sản Việt Nam tại Cam 
Bốt, đã từng bị chúng bắt cóc áp giải về Việt 
Nam giam cầm phi lý, tôi thiết tha kêu gọi Cao 
ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Cao ủy Liên 
Hiệp Quốc về người tỵ nạn, Tổ chức Ân xá 
Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ủy 
ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, 
chính phủ và Quốc hội thuộc cộng đồng các 
quốc gia dân chủ, cùng các tổ chức bảo vệ 
quyền con người trên thế giới, xin hãy cùng 
nhau lên tiếng và gây sức ép với tập đoàn lãnh 
đạo cộng sản Hà Nội, ngõ hầu kịp thời cứu 
nguy cho nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ. 

Tôi kêu gọi chính quyền cộng sản Việt Nam 
hãy dừng tay để đừng gây thêm tội ác chống lại 
lại loài người, chống lại những nhà bất đồng 
chính kiến, hay những người đã và đang đấu 
tranh cho một nền dân chủ thực sự và đúng 
nghĩa trên quê hưong Việt Nam. 

Tôi kêu gọi bộ Chính trị ban chấp hành trung 
ưong đảng Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do vô 
điêu kiện cho Lê Trí Tuệ! 

Tôi cũng xin tha thiết kêu gọi cộng đồng 
người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản trên toàn 
thế giới hãy sát cánh cùng chúng tôi, hãy cùng 


40 



gióng lên lời kêu gào bi thương của toàn dân 
tộc Việt Nam đang đau thương, đang rên siết 
dưới sự cai trị vô cùng bạo tàn và hà khắc của 
chế độ cộng sản Hà Nội. Xin hãy khẩn thiết 
yêu cầu nhà đương cục cộng sản Hà Nội tôn 
trọng quyền sống, quyền làm người của con 
dân Lạc Việt mà hãy chấm dứt mọi hành vi bức 
hại những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, 
nhân quyền và những nhà bất đồng chính kiến 
trong nước! 

Một lần nữa, cùng toàn thể những người 
Việt yêu chuộng tự do dân chủ và nhân quyền, 
tôi khấn thiết kêu gọi chính quyền cộng sản Hà 
Nội hãy trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho 
nhà dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ. 

Thụy Điển, ngày 06-05-2009 

Trí Lực 


41 



42 



V 


Thảm trạng nghiệt ngã của người Việt 
tỵ nạn cộng sản tại Cam Bôt 

%/• • • o • 


1. Cài đặt . 47 

2. Đảnh lừa . 48 

3. Những hiêm họa của đồng bào Thượng 
lánh nạn bởi đặc tình cộng sản .... 51 

4. Những moi nguy khốn của người Kỉnh tỵ 
nạn bởi tình báo mật vụ cộng sản . . .56 

Đài SBTN ủc châu phỏng vấn — 

Niềm tin tôn giáo là niềm tin mãnh liệt nhất 
của tất cả mọi người. Đó chính là đời sống tâm 
linh không thế nào thiếu vắng trong cuộc đời 
nhiễu nhưong loạn lạc này. Đạo Phật đem lòng 
từ bi trải khắp mọi loài chúng sinh, từ có nghĩa 
là ban vui, bi là cứu khổ. Thiên Chúa rao giảng 

14 KÝ Te - Thảm trạng nghiệt ngã của người Việt tỵ nạn 
cộng sản tại Cambodia 


43 







tin mừng với đức bác ái là lòng yêu thương và 
ơn cứu rồi rộng khắp. Giáo lý Khống Mạnh lấy 
đức tính nhân nghĩa làm đầu, rằng mọi người 
hãy đem lòng nhân từ để đối xử với nhau. 

Chủ nghĩa cộng sản vốn dĩ vô thần, xem tôn 
giáo như là thuốc phiện, mê hoặc và ru ngủ 
quần chúng. Bởi thế, bản chất cố hữu của chế 
độ cộng sản là phi nhân, tàn bạo. Chúng ta hãy 
tưởng nhớ đến những nhà hoạt động tôn giáo 
trong nước, chỉ vì tận hiến cuộc đời để đi gieo 
trồng hạt giống nhân từ đức hậu cho chúng 
sinh, hay đi rao giảng tin mừng cho bá tánh, mà 
phải mắc vòng lao lý tù đày. Không ít những 
chức sắc của các tôn giáo đã vĩnh viễn gởi lại 
nắm xương tàn trong các ngục tù cộng sản. Vào 
ngày 25 tháng 01 năm 2006, Quốc Hội châu Âu 
đã thông qua Nghị quyết 1481 lên án các tỏi ác 
chống nhân loai 15 của các chính thể cộng sản 
tại Liên Xô và các quốc gia khác. 

Trong công cuộc đòi hỏi tự do, dân chủ và 
nhân quyền; trong đó có hoạt động phục hồi 
quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất bị chính quyền cộng sản 
Việt Nam đang tâm chà đạp, bản thân tôi đã 
trải qua bao phen vào ra trong ngục tù cộng 


15 Ký Te - Tội ác của các chế độ cộng sản, tội ác của 
các lãnh tụ cộng sản 
44 






sản. Nay, biết mà không nói là bất nhân, xin 
chân thảnh chia sẻ những nỗi niềm với bao 
người đang bị bức ép đọa đày bởi chính sách hà 
khắc của chế độ cộng sản gian ác, nhằm đối 
phó với những sự lường láo tráo trở, xảo quyệt 
điêu ngoa của bản chất cộng sản. 



Thủ đô Phnom Penh - Cambodia 

Như đã có dịp trình bày với quý độc giả 
trong và ngoài nước trong các bài trước, do 
không chịu nổi cảnh cá chậu chim lồng, bởi sau 
khi mãn hạn tù, tôi còn phải chịu cảnh 5 năm 
quản thúc. Tôi sống trong tình trạng không có 
bất cứ một quyền căn bản nào của một con 
người, tất cả các quyền công dân hoàn toàn bị 


45 



chính quyền cộng sản tước đoạt, trên mảnh đất 
Việt Nam thân yêu không còn một nơi nào khả 
dĩ dung thân. Bởi thế cho nên, tôi không còn sự 
chọn lựa nào khác, phải đành lòng tìm đường 
vượt biên giới sang Cam Bốt lảnh nạn. 

Sau khi trình diện với văn phòng phủ Cao 
ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại Phnom Penh, 
trong thời gian chờ đợi cơ quan này cứu xét 
quy chế tỵ nạn, tên tình báo cộng sản Nguyễn 
Công Cẩm đã vài ba lần gặp gỡ tôi ngay tại văn 
phòng phủ Cao ủy. Y đã gạ gầm tôi, hãy đưa 
cho y các loại giấy tờ để y giúp dịch sang Anh 
ngữ, sau đó gửi lên phủ Cao ủy tỵ nạn Liên 
Hiệp Quốc để được phỏng vấn và công nhận tư 
cách tỵ nạn nha nh hơn. 



Trại giam B34 - Sài Gòn 


46 








Mặc dù tôi đã hết sức cảnh giác, đã khước 
từ, nhưng rồi không bao lâu sau khi tôi được 
công nhận quyền tỵ nạn, thì hàng chục hàng 
trăm tên tình báo mật vụ cộng sản Việt Nam 
hoạt động tại Cam Bốt trong đó có tên Nguyễn 
Công Cẩm cũng đã trắng trợn bắt cóc tôi giữa 
chốn đông người ngay trước khu chợ Orussey, 
thủ đô Phnom Penh. Bọn chúng áp giải tôi về 
trại giam B34 của bộ Công an cộng sản tại Sài 
gòn, giam giữ một cách nghiêm ngặt để điều 
tra, xét hỏi. 

Với lối chứng minh bắt cầu theo nghiệp vụ 
điều tra kiểu cộng sản, bọn chóp bu an ninh 
điều tra A24 cho rằng, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất là tổ chức chống phá nhà 
nước, nên đã kết tội tôi với tội danh ” Trốn đi 
nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân” 
theo điều 91 luật Hình sự. 

1. Cài đặt 

Bước đầu, để phục vụ cho việc điều tra xét 
hỏi, công an điều tra và quản lý trại giam luôn 
luôn cài đặt “ăng-ten”. Chúng đưa những tội 
phạm hình sự hay kinh tế “nhảy xô”, nhằm khai 
thác thông tin từ các bị can liên quan đến vấn 
đề chính trị và tôn giáo. Những tay nhảy xô 
chuyên nghiệp này thường có mức án cao nên 


47 



mong được giảm án, họ đang lao động ngay tại 
trại giam, hoăc từ các trại tù cưỡng bức lao 
động di lý về. Có trường họp trại giam ngụy 
tạo ra quyết định thi hành kỷ luật để có cớ đẩy 
người vào buồng giam, chịu khổ nhục kế như 
bị cùm chân hòng đánh lừa, đồng thời dằn mặt 
chúng ta để khai báo. Trước khi nhận lãnh công 
tác nhảy xô, chúng được những tên cán bộ điều 
tra dặn dò kỹ lưỡng, đồng thời họ được hứa hẹn 
giảm án, tùy theo mức độ lập công chuộc tội. 

Qua kinh nghiệm bản thân, chúng ta không 
dại gì tâm sự kể lể dài dòng, cứ nói chuyện 
bình thường, vô thưởng vô phạt. Khoảng thời 
gian chừng một tuần, hay mười ngày, kẻ ăng- 
ten lại được gọi ra làm việc kết họp với việc 
thăm nuôi, y sẽ báo cáo những thông tin nghe 
ngóng được từ chúng ta. Ăng-ten sẽ được thay 
đổi liên tục, tôi có co may đã cảm hóa được 
nhiều người, khiến họ phải thú nhận ngay từ 
những buổi đầu được giao nhiệm vụ nhảy xô, 
nên tôi được hiếu thêm phần nào những trò lọc 
lừa của bọn điều tra. 

2. Đánh lừa 

Đây là trường họp trại giam B34 Sài Gòn 
ngụy tạo tình huống nhằm đánh lừa tôi. Ngày 
25-07-2002, tôi bị bọn công an tình báo mật vụ 


48 



cộng sản Việt Nam hoạt động tại Cam Bốt bắt 
cóc đưa về Việt Nam. Có những buổi hỏi cung, 
chúng đưa thêm công an điều tra vào, như thể 
lấy thêm lời khai của tôi đế sang thấm vấn 
người chung vụ với tôi, để tôi lầm tưởng rằng, 
người đồng hành với tôi cũng đã bị bắt, khiến 
tôi phải thảnh thật khai báo, ngụy tạo ba mặt 
một lời. 

Thêm nữa, trước khi chuyển tôi sang buồng 
biệt giam ở một khu khác, tôi sẽ ở chung với bị 
can A, công an trại giam xếp đặt một người nào 
đó như thể bị tạm giam ở gần buổng với A, 
nêu tên xưng họ, quê quán và giọng nói (Nam, 
Trung hay Bắc) y chang như thiệt. Sau đó, A sẽ 
nói lại với tôi rằng, y có nghe được giọng nói 
người tên đó họ đó, để tôi lầm tưởng, người 
đồng sự cũng đã bị chúng bắt giam ở đây rồi, 
phải thảnh thật khai báo thôi, vì nghĩ rằng, nếu 
mình không khai thì có thế người kia cũng khai 
ra. Thế nhưng, hình như tôi có linh cảm và 
không tin đó là sự thật, tôi bèn rà hỏi một gã 
công an trại giam vào đưa com, gã công an ấy 
xác nhận chắc chắn rằng, ở trại giam B34 này, 
không có ai tên họ như vậy. Thế là, bọn chóp 
bu điều tra bể mánh đánh lừa. 

Sau khi mãn hạn 20 tháng tù, Cao ủy tỵ nạn 
Liên Hiệp Quốc đã điều đình với chính phủ 
Thụy Điến đồng ý cho tôi được tỵ nạn chính trị 

49 



tại vương quốc này theo quy chế tỵ nạn ngày 
28 tháng 6 năm 2002 vẫn còn hiệu lực. 



Người Thượng Tây nguyên trốn chạy sang Cam Bổt 

Tại xứ sở này, tôi lại có cơ duyên thường 
xuyên được tiếp xúc gặp gỡ và trao đổi chuyện 
trò với những người Thượng Tây Nguyên hiền 
lả nh chất phát, được biết họ chạy sang lá nh nạn 
tại Cam Bốt vào những năm gần đây. Chính 
những người đồng cảnh này lại là nguồn cung 
cấp thông tin vô cùng chính xác và trung thực, 
về những hiếm họa mà cả đồng bào Thượng lần 
người Kinh tỵ nạn phải đối mặt từng giờ từng 
ngày tại xứ Chùa Tháp. Những đồng bào 
Thượng này vẫn chưa hoàn hồn và thỉnh thoảng 
không cầm được nước mắt, khi họ chân tình kế 
cho tôi nghe những thông tin về những hoạt 


50 








động tình báo của bọn mật vụ cộng sản Việt 
Nam. Họ cũng chỉ đích danh tên tình báo đội 
lốt người tỵ nạn Nguyễn Công cẩm, cùng 
những đe dọa của bọn chúng đối với những 
người Thượng và người Kinh tỵ nạn tại đó như 
thế nào? 


3. Những hiểm họa của đồng bào Thượng 
lánh nạn bỏi đặc tình cộng sản 

Những người Việt gốc Kinh từ Việt Nam 
sang đây lánh nạn, cũng như những người tỵ 
nạn thuộc các dân tộc khác đến từ châu Phi, 
Trung Đông hoặc Trung Cộng được gọi là 
Urban Retugees. Sau khi họ đã trình diện với 
phủ Cao ủy Liên Hiệp Quốc để xin tỵ nạn, thì 
họ phải tự thuê mướn nhà cửa để tạm trú qua 
ngày cho đến khi được phỏng vấn, được cấp 
giấy tạm thời, quy chế tỵ nạn, sau đó họ được 
đi định cư ở một quốc gia thứ ba nào đó. Liên 
Hiệp Quốc sẽ không thiết lập trại tỵ nạn cho 
nhóm này, nên vấn đề an ninh hết sức mong 
manh. Bởi lẽ, theo nhận thức của Cao ủy Liên 
Hiệp Quốc về người tỵ nạn tại đây, thì nhóm 
những người tỵ nạn này có khả năng xoay xở, 
cũng như có điều kiện kiếm sống qua ngày, 
ngay tại đất nước tạm dung. Thêm nữa, chính 
phủ hoàng gia Cam-Bốt phải cho phép họ tạm 

51 



dung theo Công ước Quốc tế về người tỵ nạn 
năm 1992 mà Cam Bốt đã đặt bút ký kết. 



Một trại tỵ nạn dành cho người Thượng tại Phnom Penh 

Khác hắn với nhóm này, đối với các sắc tộc 
thiểu số khác từ Việt Nam sang đây lánh nạn, 
đa số là đồng bào Thượng ở vùng Tây Nguyên, 
Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc thấu hiểu rằng, 
họ không đủ trình độ hay khả năng để hội nhập 
với xã hội Cam Bốt. Họ cũng không thế nào tự 
xoay xở đế kiếm kế sinh nhai, hoặc có thế trang 
trải các khoản tiền thuê nhà. 

Ngoài ra, chính phủ Cam-Bốt cũng không 
cho phép họ tạm dung trên đất nước Chùa Tháp 
này. Bởi thế cho nên, Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp 


52 




Quốc phải thiết lập ba trại tỵ nạn: trại 1 tọa lạc 
ở thủ đô Phnom Penh, trại 2 tại khu vực Tuol 
Kork và trại 3 ở khu vực Teuk Thla. Ngay sau 
khi trình diện với Cao ủy tỵ nạn, tất cả những 
nguời Thuợng Tây Nguyên đuợc tập trung vào 
trại 2 để chờ phỏng vấn. Sau khi đuợc phỏng 
vấn, họ sẽ đuợc thuyên chuyển sang trại 3 để 
chờ kết quả. Đen khi phủ Cao ủy tỵ nạn Liên 
Hiệp Quốc thông báo kết quả, nguời nào đuợc 
công nhận tu cách tỵ nạn, sẽ đuợc chuyển qua 
trại 1 để chờ lên đuờng định cu tại một nuớc 
thứ ba. Còn lại những nguời bị từ chối tu cách 
tỵ nạn, họ sẽ đuợc đua trở lại trại 2 đề chờ ngày 
bị cuõng bức hồi huong. 

Dù ở trại nào chăng nữa, mồi nguời Thuợng 
đều đuợc cung cấp chồ nghỉ ngoi khoảng 
chừng ba mét vuông và đuợc cung cấp luong 
thực tối thiểu vừa đủ để sống qua ngày. Những 
nguời Thuợng đáng thuơng khi kể chuyện với 
tôi, họ vẫn không khỏi bàng hoàng và bật khóc, 
khi nhắc đến hàng rào an ninh rất nghiêm ngặt 
bởi những tên tình báo cộng sản Hà Nội mang 
quốc tịch Cam Bốt, chúng sử dụng thành thạo 
ngôn ngữ Khmer. Ngoài ra, cũng có cả một số 
nhân viên an ninh nguời Khmer đã từng đuợc 
đào tạo nghiệp vụ tình báo tại Hà Nội. Chỉ huy 
tất cả lực luợng này là tên trung tá an ninh đang 
làm việc cho bộ Nội vụ Cam Bốt mang tên Ly 

53 



Heng, đích thị là tên Nguyễn Công cẩm, người 
Việt tỵ nạn ở đây đã từng vạch mặt chỉ tên hắn 
ta. Nguyễn Công cẩm có vỏ bọc là người tỵ 
nạn được phủ Cao ủy công nhận, song thực 
chất chính là loài lang sói quỷ đỏ được sản sinh 
ra bởi tập đoàn cộng sản Hà Nội. 

Chính vì lý do này, mặc dù khi tiếp xúc với 
các nhân viên của phủ Cao ủy tỵ nạn, họ được 
cam kết chắc chắn rằng, tất cả hồ so, thông tin 
và lời khai về nhân thân của người xin tỵ nạn 
sẽ được bảo mật, nhưng thực tế thì hoàn toàn 
trái ngược với những cam kết đó. Bởi chỉ sau 
khoảng vài ba ngày trình diện với Cao ủy tỵ 
nạn, thì oái oăm thay, những lời khai báo về 
những sự áp bức, khủng bố hay việc cưóp đoạt 
đất đai bởi chính quyền cộng sản đã được phía 
Việt Nam nắm rõ. 

Ngoài ra, toàn bộ hồ so, hình ảnh... đã từ 
những bàn tay lông lá của những tên mật vụ 
này chuyển về đến tận buôn làng của họ. Thế 
là, bọn công an ở các buôn làng này mặc tình 
tự tung tự tác. Chúng mời thân nhân của người 
tỵ nạn lên tra hỏi và cho xem bằng chứng, hình 
ảnh, lời khai... Đồng thời, chúng ép buộc 
những người này phải liên lạc thuyết phục 
người thân của mình ở Cam Bốt quay về đầu 
thú, hoặc tự nguyện hồi hưong. 


54 



Ngoài những trò bỉ ổi lường láo đó, Ly Heng 
tức Nguyễn Công cẩm còn chỉ đạo cho các 
trưởng trại phải móc nối một số người Thượng 
nhẹ dạ cả tin trong trại. Những người Thượng 
này sẽ làm ăng-ten hay tố giác chỉ điểm cho 
chúng về những trại viên có hành vi chống đối, 
hoặc là những trại viên nào thường nhảy hàng 
rào trốn ra ngoài, để tiếp nhận sự trợ giúp của 
nhóm tỵ nạn người Kinh. Ngoài ra, họ cũng 
thường xuyên tiếp nhận những kế hoạch biếu 
tình phản đối sự đàn áp và cưỡng bức hồi 
hưong của bộ Nội vụ Cam Bốt ngay trong trại. 
Những người này chắc chắn phải đối diện với 
những khó khăn về pháp lý, khi họ bị ép buộc 
phải quay trở lại buôn làng tại quê nhà như 
trường họp Mục sư A Đung. 

Bọn tình báo mật vụ này còn dối trá với 
những lời hứa hão huyền, rằng ai cung cấp 
được nhiều thông tin về những người tỵ nạn 
chống đối khác, thì người ấy sẽ sớm được cấp 
quy chế tỵ nạn và sẽ sớm được đi định cư. Bởi 
thế, không ít người Thượng đã vào cuộc. Họ 
chỉ điếm và tố giác lần nhau, khiến cho không 
khí chia rẽ và hận thù trong mồi trại ngày càng 
sôi sục trầm trọng. Thảm trạng này tăng cao 
đến mức báo động, khiến nhiều người phải 
vượt qua những mối hiểm nguy để vượt trại 
vào giữa đêm hôm khuya khoắt, ngõ hầu mong 

55 



thoát được cái bẫy giết người và cảnh địa ngục 
ưần gian này. Đó chính là cõi A tỳ địa ngục mà 
bọn công an mật vụ tình báo nối dài cánh tay 
quyền lực cho đảng Cộng sản Việt Nam cùng 
với bộ Nội vụ Cam Bốt lập nên. Chính quyền 
cộng sản Việt Nam và Cam Bốt đã nhẫn tâm 
đọa đày các sắc tộc thiểu số vùng Tây Nguyên 
đang bị truy bức, đàn áp. Quyền sống của họ 
đang bị chà đạp một cách trắng trọn ở quê nhà 
và ngay cả trên xứ sở Chùa Tháp nữa. 


4. Những mối nguy khốn của người Kinh tỵ 
nạn bởi tình báo mật vụ cộng sản 

số lượng người Việt gốc Kinh tỵ nạn tại 
Cam Bốt không nhiều, so với đồng bào thuộc 
các sắc tộc thiểu số, có khi lên đến con số gần 
hai nghìn người. Thời điếm được xem là cao 
điếm, khi người Kinh trốn sang Cam Bốt lánh 
nạn vào năm 2007, con số lên đến khoảng 
chừng tám chục người. Tuy nhiên, bộ Công an 
cộng sản Việt Nam cũng cảm thấy hết sức quan 
ngại, bởi vì nhóm những người Kinh tỵ nạn 
xuất phát từ nhiều thảnh phần mà không ít là 
hàng trí thức. Trong số đó, có những sĩ quan, 
binh sĩ thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa; 
nhiều vị chức sắc các tôn giáo đã từng có 
những hoạt động đòi hỏi tự do tôn giáo, dân 
56 



chủ và nhân quyền ở quê nhà. Nhóm nguời 
Kinh này dù số luợng không đáng kể, nhung lại 
có khả năng tổ chức tốt, vẫn còn tâm huyết với 
phong trào dân chủ quốc nội. Thêm nữa, đây 
chính là trung tâm trợ giúp tinh thần lần vật 
chất cho cả nguời Kinh và đồng bào Thuợng tỵ 
nạn giữa chốn đất khách quê nguời. 

Trong thòi gian sang lánh nạn ở đây, tôi đã 
tìm hiểu đuợc rằng, ngoài co quan tình báo đặc 
vụ có trụ sở tại Đại sứ quán cộng sản tại Nam 
Vang, còn có một hệ thống chân rết tình báo 
gián điệp hoạt động trên khắp lãnh thố Cam 
Bốt lên đến hàng nghìn tên. Chúng núp duới 
lóp vỏ thuong gia, doanh gia, chủ thầu xây 
dựng, kết hôn với nguời bản xứ... Đa số những 
tên này là bộ đội, cán bộ cộng sản Việt Nam, 
chúng đuợc cài cắm lại truóc khi rút quân ra 
khỏi Cam Bốt vào đầu thập niên 90. Nhiệm vụ 
của bọn đặc tình này là theo dõi nhất cử nhất 
động của mọi nguời dân Việt định cu trên đất 
nuớc Chùa Tháp, cũng nhu những nguời Việt 
vãng lai tại đây. 

Ngoài ra, chính quyền cộng sản Việt Nam 
cũng đã cài đặt một tên tình báo cao cấp vào 
hàng ngũ nguời Việt tỵ nạn. Với cái vỏ bọc tỵ 
nạn chính trị, tên này không những gần gũi với 
những nguời Việt tỵ nạn, mà còn dễ dàng tiếp 


57 



cận với văn phòng Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp 
Quốc tại Phnom Penh, cùng với những cá nhân 
hay tổ chức quốc tế có những hoạt động trợ 
giúp nhóm những người Việt tỵ nạn tại đây. 
Chính quyền cộng sản độc tài toàn trị hình như 
đã thảnh công trong thủ đoạn này. Bởi lẽ như 
chúng tôi đã trình bày, ngoài cái vỏ bọc của 
một người tỵ nạn mang tên Nguyễn Công cẩm, 
tên tình báo này còn là một nhân viên an ninh 
cấp tá của chính phủ hoàng gia Cam Bốt mang 
tên Ly Heng. 

Tôi đã từng gặp mặt Nguyễn Công cẩm tại 
văn phòng Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở 
Phnom Penh. Thật tình mà nói rằng, y có một 
thái độ lễ phép, lịch thiệp và hòa nhã một cách 
hết sức nghiệp vụ, nên người tỵ nạn mới gặp gõ 
lần đầu rất dễ bị mắc lừa. Theo lời kể của 
những người tỵ nạn lâu năm, những người này 
đã biết quá rõ chân tướng của y, thì hắn ta hết 
dụ dồ lại hăm he. Đã có lần y đem lời đường 
mật để câu nhử anh Ngô Văn Tài là người tỵ 
nạn làm chỉ điếm viên cho y với nhiều hứa hẹn, 
nhưng đã bị anh ấy khước từ. Y đe dọa bằng 
những cách hành xử y chang bọn xã hội đen, 
đối với bất cứ ai dám tố giác y trước Cao ủy tỵ 
nạn hay các co quan quốc tế đang hoạt động tại 
Cam Bốt. Mặt khác, y xoa dịu rằng, các anh chị 
hãy an tâm, dù tôi có lên cấp tướng hoặc làm 
58 



gì đi nữa, thì cũng không bao giờ quay lại hãm 
hại anh các người đâu. 

Đối với những người mới sang lảnh nạn sau 
năm 2005, ngoài những cựu đảng viên của 
đảng Nhân Dân Hành Động và của Chính Phủ 
Tự Do, dường như không ai biết được Nguyễn 
Công Cẩm là ai? Đây chính là lợi điểm cho tên 
tình báo mật vụ này trong sự tiếp cận với họ. 
Một mặt y thu thập thông tin về lý lịch nhân 
thân, mặt khác y tung hỏa mù nhằm gây ly 
gián, bằng một số thông tin bâng quo cho rằng, 
những người tỵ nạn kia chính là mật vụ hoặc 
tình báo của cộng sản đánh đi. Tiếc thay, có 
một số anh em dân chủ tuối trẻ nhẹ dạ không 
tin rằng, tên cấm chính là công an mật vụ tình 
báo của cộng sản Việt Nam, mặc dù hàng ngày 
họ vẫn thấy tên này trong quân phục an ninh 
Hoàng gia Cam Bốt mang quân hàm trung tá, 
đi đâu cũng lè kè súng ống hẳn hoi. 

Đầu năm 2005, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính 
Trị và Tôn Giáo Việt Nam ra đời. Chi hội tại 
Cam Bốt cũng đã được người tử tù Nguyễn 
Phùng Phong đang tỵ nạn tại đây làm đại diện, 
nhằm tưong thân tưong tế người đồng cảnh gặp 
lúc khó khăn. Chính sự ra đời của Chi hội này, 
nên đã hon một lần khiến cho người cựu tử tù 
này phải đối mặt với một vụ mưu sát của những 


59 



sát thủ thuộc cơ quan tình báo cộng sản tại 
Nam Vang. 

Ngoài ra, tố chức Trà Đàm Dân Chủ tập họp 
mọi tầng lóp nhân dân Việt Nam trong và ngoài 
nước. Họ có cơ hội gặp gỡ nhau để nói lên 
niềm thao thức và luận đàm về hiện tình đất 
nước mà thôi. Thế mà báo chí của chính quyền 
cộng sản Việt Nam lên tiếng đả kích, bôi nhọ, 
bằng những luận điệu hết sức vu vơ, để kiếm 
cớ truy bắt các vị này. Trong khi đó, tên cẩm 
mang lốt tỵ nạn vẫn nghênh ngang giữa phố 
chợ đông người với súng ống và quân phục hẳn 
hoi. Giả sử rằng, nếu y là người tỵ nạn đích 
thực, thì liệu tình báo mật vụ cộng sản dày đặc 
ở đây có để yên hay không? Đáng tiếc thay, 
một số anh em của chúng ta vẫn không nhận ra 
chân tướng của tên tình báo này, đến nỗi nhà 
dân chủ trẻ Lê Trí Tuệ phải sa vào tay của 
chúng nó, mãi cho đến nay, vẫn không ai biết 
số phận anh ấy sống chết ra sao! 

Xin cảm ơn những đồng bào ruột thịt của 
chúng ta hiện đang định cư tại Thụy Điển, các 
vị đã chân tình góp thêm tiếng nói với chúng 
tôi, ngõ hầu vạch trần những âm mưu và thủ 
đoạn hiểm độc của chính quyền cộng sản Việt 
Nam. 


60 



về hình thế địa lý, xứ Chùa Tháp là đất nước 
duy nhất mà những nhà dân chủ, những nhà bất 
đồng chính kiến trong nước lúc bị đàn áp, họ có 
thể vượt biên giới sang đó bằng đường bộ. Đặt 
bút viết bài này, không ngoài mục đích chia sẻ 
thông tin và lên tiếng cảnh giác cho những ai 
đang bị chế độ cộng sản truy bức đọa đày ở quê 
nhà, khi không còn sự lựa chọn nào khác, đành 
lòng phải tìm đường sang đây lánh nạn. Mong 
rằng, sau khi được tái định cư ở một quốc gia 
thứ ba nào đó, quý vị sẽ hoan hỷ góp tiếng nói 
cùng chúng tôi, nhằm chỉ tên vạch mặt những 
tên tình báo mật vụ cộng sản tại Cam Bốt đang 
ngày đêm gieo rắc tai họa cho người Việt tỵ 
nạn chúng ta. 

Ước mong rằng, với những thông tin được 
thu thập ở đây, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp 
Quốc, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn, 
Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Quan sát 
Nhân quyền, ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người 
Việt Nam, cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền 
trên thế giới, sẽ có co sở ngõ hầu trợ giúp và 
bảo vệ người Việt tỵ nạn một cách hữu hiệu 
hơn. 

Đồng thời, tôi cũng khẩn thiết kêu gọi chính 
quyền cộng sản Việt Nam hãy ngưng ngay tội 
ác chống lại những người bất đồng chính kiến, 


61 



những người đang ngày đêm đòi hỏi tự do, dân 
chủ và quyền con người trên đất nước Việt 
Nam thân yêu. Bởi lẽ, những nhà dân chủ, 
những nhà bất đồng chính kiến là những người 
yêu nước đích thực. Những người này đang 
ngày đêm mong muốn cả dân tộc Việt Nam 
được ấm no hạnh phúc. Họ ước mo tổ quốc 
giang son Việt Nam được hưng thịnh, phú 
cường. Các vị ấy không phải là mối đe dọa 
hiểm nguy đối với tổ quốc và dân tộc Việt 
Nam, mà chính bè lũ Tàu cộng đang mượn cớ 
đến khai thác bô xít ở Tây Nguyên mới là hiếm 
họa khôn lường, đối với sự tồn vong của tổ 
quốc và dân tộc Việt Nam. 

Tập đoàn bộ Chính trị cộng sản Hà Nội đã và 
đang tiếp tay với quan thầy Bắc Kinh để bán 
đứng đất nước này, mà quần đảo Trường Sa và 
Hoàng Sa đã roi vào tay bọn chúng, đây chính 
là tội đồ của dân tộc Việt Nam, lịch sử mai hậu 
sẽ phán xét tội ác này. 

Bao nhiêu năm sống trong cảnh hà khắc 
dưới chế độ cộng sản, ngần ấy năm người dân 
Việt phải gánh chịu bao nồi tang thương 16 , đọa 
đày khốn khổ. Chúng ta hãy cùng nhau chắp 
tay thành tâm cầu nguyện, ngưỡng vọng hồn 
thiêng sông núi, anh linh tổ quốc, thùy từ giáng 

16 Trí Lưc - Bao nỗi tang thưong - Hồi kỷ 
62 





lâm phù hộ cho con dân Lạc Việt, sớm thoát 
khỏi sự dày xéo lầm than bởi chế độ cộng sản 
bạo tàn. 

Thụy Điển, ngày 24-05-2009 
Trí Lực 



63 







64 



VI 


Tâm thư 

Kính gửi quý đồng bào thân hữu trong 
cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản 

Kính thưa quý vị, 

Ngày 22-07-2009 vừa qua, văn phòng Cao 
ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại Thái 
Lan đã thông báo cho Mục sư Ngô Đắc Lũy và 
gia đình anh Nguyễn Phùng Phong, rằng họ sẽ 
bị giao trả trở về lại Cam Bốt. Quyết định này 
chẳng khác nào đưa những vị này vào con 
đường chết, bởi lẽ công an đặc tình của cộng 
sản Việt Nam tại Cam Bốt trong đó có tên 
Nguyễn Công cẩm đang ráo riết truy lùng 
những vị này đế hãm hại. 

Chúng tôi được biết, cả hai Đại sứ quán cộng 
sản Việt Nam ở Phnom Penh và Bangkok đang 
lung lạc, lừa dối, lường láo, tráo trở để tung ra 
những thông tin nhằm đánh lừa các co quan tỵ 


65 



nạn, rằng ở Phnom Penh tình hình rất yên ốn, 
không thế nào có chuyện mật vụ cộng sản Việt 
Nam bắt cóc hoặc thủ tiêu hay có những hoạt 
động mờ ám tại xứ Chùa Tháp. Các viên chức 
Cao ủy tỵ nạn đã cả tin vào lời dối trá của bọn 
cộng sản, rằng tháng 7 năm 2002, tôi bị chính 
quyền cộng sản Việt Nam bắt tại biên giới khi 
tôi trở về thăm thân nhân, truờng họp của Lê 
Trí Tuệ cũng vậy. 



Bởi thế cho nên, suốt cả tuần nay, trong tình 
nghĩa đồng bào ruột thịt, tôi đã cùng một số 
anh em thân hữu khắp noi ráo riết vận động 
bằng đủ mọi cách để UNHCR rút lui quyết 
định giao trả. Bản thân tôi đã gửi thu tuờng 
trình về vụ bắt cóc kinh hoàng vào đêm 25-07- 
2002 để minh chứng cho các co quan Cao ủy tỵ 
nạn tại Bangkok và Phnom Penh tin rằng, sự 
việc công an mật vụ cộng sản Việt Nam bắt cóc 
tôi truớc khu chợ Russey ở đuờng số 185 là 
đúng sự thật. Trong thu tôi còn nói rõ, tôi đã tố 


66 



cáo tội ác của chính quyền cộng sản Việt Nam 
tổ chức bắt cóc phi pháp người tỵ nạn được 
Liên Hiệp Quốc bảo vệ tại phiên điều trần về 
nhân quyền do Quốc Hỏi châu Ấu 17 tổ chức vào 
ngày 12-09-2005 (thủ đô Brussels, vưong quốc 
Bỉ). 



Quốc Hội Châu Ầu 
Kính thưa quý vị, 

Công cuộc vận động của chúng ta trong một 
tuần qua đã đạt được kết quả như mong đợi, đó 
là UNHCR Bangkok tạm rút lui quyết định 
giao trả Mục sư Ngô Đắc Lũy và gia đình anh 

17 Quê Me - Điều trần về nhân quyền tại Quốc Hội 
Châu Ẩu - Nhân chứng Trí Lưc 


67 






Nguyễn Phùng Phong về lại Cam Bốt, nhưng 
họ buộc các vị này phải tự liên lạc tìm kiếm 
một quốc gia nào đó để đi định cư, kể cả việc 
tự lực cánh sinh. Chúng ta tạm mừng về quyết 
định này, thế nhưng con đường phía trước 
không dễ gì suông sẻ. Bọn mật vụ cộng sản sẽ 
manh động, chúng ta hãy lo lắng từng giờ từng 
ngày cho tính mạng của các vị này. Bởi theo lời 
cô Lê Thị Thu Sang vừa mới được đi định cư 
từ Phnom Penh sang Hoa Kỳ cách nay 10 ngày 
kể lại, rằng bọn Nguyễn Công cẩm ở Phnom 
Penh đã thông báo tiền thưởng 10.000 Mỹ kim 
cho những ai cung cấp thông tin về nhóm Mục 
sư Ngô Đắc Lũy. Chính quyền cộng sản Việt 
Nam tàn ác bạo ngược quyết tung tiền để bắt 
cóc thủ tiêu những đồng bào tỵ nạn của chúng 
ta cho bằng được. 



68 


Trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cộng 
đồng người Việt quốc gia tỵ nạn chúng ta khắp 
năm châu không thê nào bàng quan tọa thị đê 
mặc cho tập đoàn cộng sản Hà Nội vấy máu 
đồng bào lưong dân vô tội. Bọn chúng đã hành 
xử bạo tàn đối với các chức sắc và bà con giáo 
dân tại giáo xứ Tam Tòa, tỉnh Quảng Bình 
trong mấy ngày qua và hiện đang còn tiếp diễn. 
Thêm nữa, gần 400 Tăng thân Làng Mai tại tu 
viện Bát Nhã tỉnh Lâm Đồng đang chịu cảnh 
gió lộng mưa chan, bị trấn áp tinh thần một 
cách nặng nề bởi sự tiếp tay của chính quyền 
cộng sản Hà Nội. Nêu lên trường họp điến hình 
như vậy để chứng tỏ rằng, không có sự gian 
hiểm tàn ác nào mà bọn cộng sản không làm, 
chúng không từ một thủ đoạn nào nhằm vấy 
máu đồng loại. 

Viết bức tâm thư này trong nước mắt chan 
hòa, với tư cách là một người tỵ nạn đã từng roi 
vào tay bọn bắt cóc công an mật vụ cộng sản 
Việt Nam ở Phnom Penh, tôi khẩn thiết gửi đến 
quý đồng bào tỵ nạn, bằng khả năng của mình, 
hãy tìm cách vận động chính phủ các nước sở 
tại đồng ý cho các vị này được lên đường đi 
định cư càng sớm càng tốt, ngõ hầu bảo toàn 
tính mạng. 


69 



Nhiễu điều phủ lẩy giá gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

Chân thành cảm on và kính chúc quý vị vô 
lượng an khương. 

Thụy Điển, ngày 28-07-2009 

Kỉnh thư 

Trí Lực 


VẪN HÈN VỚI GIẶC 

Ẳc VỚI DÂN 


70 



VII 


Suy ngẫm từ yụ án cứu lụt giúp dân 


1. Ngược dòng thời gian . 73 

2. Chỉnh sách tiêu diệt tôn giáo . 76 

3. Mào đầu chiến dịch trấn áp . 78 

4. Cuộc đàn áp nước lũ . 80 

5. Rắp tâm ma mãnh . 85 


6. Hủy bỏ điều 4 trên Hiến pháp và thả tù 
chỉnh trị là đảng Cộng sản tự mở cho mình con 
đường sổng . 88 

Cách nay gần mười sáu năm, ngày 6-11- 
1994, thật không một ai có thể tưởng tượng nỗi, 
những người tham gia cứu trợ đồng bào đang 
lâm cảnh khốn cùng bởi thiên tai lũ lụt, trở lại 


71 









bị một guồng máy công an trị khủng bố, hăm 
dọa. Một số bị bắt bớ tù đày, toàn bộ phẩm vật 
và tiền bạc cứu trợ đều bị tịch thu. Theo sau đó, 
hàng loạt chiến dịch đấu tố, vu khống, xuyên 
tạc, mạ lỵ trên các phuong tiện truyền thông và 
báo chí nhằm khỏa lấp sự ngang nguợc này. 



Đồng bào lâm cảnh màn trời chiếu nước 


Chuyện xảy ra có một không hai duới chế 
độ cộng sản độc tài toàn trị trên đất nuớc Việt 
Nam. Câu hỏi đuợc đặt ra ở đây, tại sao chính 
quyền cộng sản lại hành xử một cách càn bừa 
và thô bạo nhu vậy? Có lẽ tập đoàn độc tài 
đảng trị tại Hà Nội sẽ không còn một co hội 
nào khác để vin cớ bắt giam hàng lãnh đạo và 


72 


một số Tăng Ni Phật tử trung kiên, nhằm xóa 
sổ dứt điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất (GHPGVNTN), Giáo hội von dĩ bị 
chính quyền cộng sản đang tâm đàn áp nghiẽt 
ngã 18 suốt bao năm qua. 


1. Ngược dòng thòi gian 

Tháng tư đen năm 1975, Hà Nội xua quân 
cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, trắng trợn 
vi phạm các hiệp định và hòa ước đã được ký 
kết. Hòn ngọc Viễn Đông là miền Nam Việt 
Nam roi vào tay cộng sản, dân chúng lầm than 
dưới gót giày tàn bạo phi nhân, biết bao nỗi 
đắng cay uất hận đè nặng lên kiếp sống người 
dân hai miền Nam Bắc. 



18 Phòng Thông tin Phât giáp Quốc tế - Lửa phục lên 
từ Huế 


73 











Cái gọi là chính sách ”cải tạo công thương 
nghiệp”, nhưng thực chất là chủ trương cướp 
bóc trắng trợn tài sản, đất đai, nhà cửa, ruộng 
vườn... của dân lảnh. Đã thế không thôi, chủ 
nhân còn bị quân cưóp bóc bắt bớ, tra tấn, tù 
đày, của cải tan hoang, gia đình ly tán! Hơn thế 
nữa, có đến hàng trăm nghìn viên chức hành 
chính, sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị 
đưa vào cái gọi là trai ”tâp trưng cải tao” —, mà 
thực chất là chính quyền cộng sản rắp tâm giam 
cầm, đày đọa, giết lần giết mòn, nhằm trả thù 
đối phương sau cuộc chiến. Nhiều người không 
chịu nồi cảnh đói rét, bệnh tật, cộng thêm sự 
đắng cay lao khổ, nên đành phải bỏ lại nắm 
xương tàn dưới ngôi mồ hoang lạnh trong trại 
lao cải này. Suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, 
con cái họ bị phân biệt đối xử ở học đường, nhà 
cửa bị tịch thu, đành phải ký giấy chấp nhận 
lên đường đi vùng kinh tế mới, khi được hứa 
hẹn, người chồng hay người cha của họ sẽ được 
trả tự do, nhưng chỉ là lời hứa suông vô vị. 

Thế nào gọi là vùng kinh tế mới? Nói mới 
nói mẻ cho hay vậy thôi, chính đây là những 
vùng đồi núi hoang vu, rừng thiêng nước độc, 
mìn bấy hay bom đạn trong thời chiến có thế 
hãy còn nằm im dưới lóp đất đá hoặc bụi bờ 

19 Hai Ngoai Phiem Dam — Tội ác tày trời của cộng 
sản trong các trại tập trung cải tạo 
74 





rậm rạp, chưa chừng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. 
Người dân ở đây phải phát quang rừng rú, khai 
hoang, cày xới để có đất trồng khoai sắn hoa 
màu, rủi ro động tới bom mìn là có thế kết liễu 
mạng sống một cách oan uổng. 



Thảm cảnh vùng kỉnh tế mới 


Ngoài ra, hon cả triệu người dân Việt Nam 
đành lòng rời bỏ quê hưong làng mạc, nơi chôn 
nhau cắt rốn, để vuơt biển ra đi tìm tu do 20 , 
lảnh nạn cộng sản. 

Quá hơn số phân nửa bất hạnh bị mất tích 
trên biển cả bởi cuồng phong bão tố, hay chẳng 
may gặp bọn cưóp biến ngang tàng, hoặc bị 
chính bộ đội biên phòng cộng sản xả súng bắn 


20 Anh xưa - Thuyền nhân Việt Nam sau 1975 


75 






chết, chúng là những kẻ máu lạnh, không chút 
tình người, số còn lại gặp may mắn được cứu 
vớt, lần lượt đặt chân đến bến bờ tự do, tạo lập 
cuộc sống mới ở xứ người. 



Vượt biên tìm tự do 

2. Chính sách tiêu diệt tôn giáo 

Chế độ cộng sản từ Liên bang Sô viết qua 
các nước cộng sản vùng Đông Âu, đến Trung 
cộng, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Cu Ba... đều 
cùng chủ trưong một chính sách tiêu diệt tôn 
giáo. Chủ thuyết Mác Lê cho rằng, tôn giáo là 
thuốc phiện, làm mê hoặc và ru ngủ quần 
chúng. 


76 



Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là 
Giáo hội truyền thống, được truyền thừa suốt 
chiều dài hơn hai nghìn năm lịch sử. Chính 
quyền cộng sản đã đang tâm đàn áp nghiệt ngã 
và đặt Giáo hội này ra ngoài vòng pháp luật. 
Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và 
Thích Quảng Độ - Viện trưởng và Tổng thư ký 
Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN - quý ngài muốn 
thống nhất Phật giáo hai miền Nam Bắc nhưng 
phải là một Giáo hội độc lập, không thê bị xem 
như một trong những hội đoàn trực thuộc úy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức 
ngoại vi của đảng Cộng sản. 

Bởi thế cho nên, vào đầu thập niên 80, hai 
ngài bị đưa đi quản thúc lun đày ở quê nhà. 
Chính quyền cộng sản dựng lên Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, tổ chức tại chùa Quán Sứ (Hà 
Nội) ngày 7-11-1981, làm công cụ chính trị 
phục vụ đảng và làm chia rẽ nền Phật giáo dân 
tộc. Tăng tín đồ trung kiên với GHPGVNTN 
trở thành đối tượng thường xuyên bị guồng 
máy công an trị sách nhiễu và dàn áp không 
chút nương tay 21 . 


21 RFẤ Đài À Châu Tư Do - Đài Phât giáo Vỉêt Nam — 
Cuộc đàn áp quy mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất sau 30-4-1975 


77 







Điến hình, ngày 2-11-1975, mười hai vị 
Tăng Ni tự thiêu tập thể tại thiền viện Dược Sư, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh cần Thơ, để phản đối 
ủy ban quân quản chiếm dụng các cơ sở thuộc 
Giáo hội. Năm 1978, Hòa thượng Thích Thiện 
Minh vô cớ bị bắt giam và đã không chịu nỗi 
những đòn tra tấn dã man của bọn cai ngục đỏ, 
đưa đến cái chết vô cùng thê thảm trong ngục 
tù ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, Sài Gòn. 

3. Mào đầu chiến dịch trấn áp 

Năm 1992, khâm thừa di chúc của trưởng 
lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu - Chính thư ký 
kiêm xử lý Viện Tăng Thống, GHPGVNTN - 
Hòa thượng Thích Huyền Quang phụng mệnh 
trọng trách tiếp tục lèo lái con thuyền Giáo hội, 
điều hành mọi Phật sự. Công cuộc phục hoạt 
GHPGVNTN bắt đầu, văn phòng lưu vong 
Viện Hóa Đạo là chùa Hội Phước, tỉnh Quảng 
Ngãi, chính là nơi ngài đang bị quản thúc 
nghiêm ngặt. 

Chính quyền cộng sản Việt Nam mào đầu 
chiến dich trấn áp 22 nhắm vào GHPGVNTN 
bằng tài liệu “Tuyệt mật” mang số 106/PA15- 


22 Thư viên sưu tầm — Tuệ Minh — Phỏng vấn nhân 
chứng lịch sử về tình hình Phật giáo tại Việt Nam 
sau năm 1975 


78 





16 của Bộ Nội vụ, do Trương Hữu Quốc ký 
ngày 18-8-1992, ra lệnh cho các ngành công an 
mật vụ khắp các tỉnh thảnh phải “chặt đứt tay 
chân” khối Phật giáo Ản Quang, để chẳng còn 
phương nào hoạt động phục hồi quyền sinh 
hoạt pháp lý của GHPGVNTN. 

Ngày 2-10-1992, thầy Thích Không Tánh, 
Thích Trí Lực và giáo sư Nhật Thường bị bắt. 
Chính quyền cộng sản gán ép tội danh “Phá 
hoại chính sách đoàn kết”, theo điều 81, luật 
Hình sự. Đúng vào thời điếm người hùng Lý 
Tống tung rải truyền đơn kêu gọi toàn dân 
đứng dậy lật đổ bạo quyền cộng sản, sau đó 
ông ấy nhảy dù và bị bắt tại Nhà Bè, Sài Gòn. 
Lợi dụng sự việc này, công an điều tra tại trại 
giam đã tìm đủ mọi cách vu khống chúng tôi đã 
cấu kết với Lý Tống nhằm lật đố chính quyền. 
Thế nhưng, họ không có chứng cớ và đã bị 
chúng tôi cực lực bác bỏ cáo buộc này. 

Tưởng đâu chính quyền cộng sản có thể 
giam tù kết án chúng tôi một cách dễ dàng, 
nhưng Hà Nội đã thất bại. Các tổ chức bảo vệ 
nhân quyền trên thế giới, trong đó có Tổ chức 
Ân xá Quốc tế, Tổ chức Quan sát Nhân 
quyền...qua sự nồ lực vận động của ông Võ 
Văn Ái, Chủ tịch ủy ban Bảo vệ Quyền Làm 
Người Việt Nam, chính quyền cộng sản đành 


79 



phải ngậm bồ hòn làm ngọt để thả chúng tôi, 
kèm theo lệnh quản thúc vô thời hạn mà không 
thông qua một tòa án nào phán quyết cả. 

4. Cuộc đàn áp nước lũ 

Mùa đông năm 1994, nuớc sông Mê kông 
lai láng tràn bờ. Hầu hết các tỉnh miền Tây 
đồng bằng sông Cửu Long ngập chìm trong 
thác lũ, dân chúng lâm vào cảnh co cực lầm 
than, màn trời chiếu nuớc. May ra còn có bông 
điên điến nối trôi trên dòng nuớc bạc mênh 
mông, khả dĩ hái làm thức ăn lót bụng qua con 
đói lả. Trước cảnh thưong tâm đó, Hòa thượng 
Thích Quảng Độ kêu gọi cứu tế đồng bào. Ngài 
cũng không quên gửi văn thư thông báo cho 
chính quyền, về việc đoàn cứu trợ của 
GHPGVNTN sẽ lên đường đến huyện Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp ngày 6-11-1994, đâỵ là 
một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề. 

Thế nhưng hỡi ôi! Cộng quyền nào có lưong 
tâm! Ngày hôm ấy, hàng trăm công an điên 
cuồng lồng lộn, tìm đủ mọi cách nhằm chặn 
đứng, bao vây, cô lập các đoàn xe của Tăng Ni 
Phật tử. Toàn bộ phẩm vật cứu trợ, thức ăn, 
thuốc men, mùng mền... đều bị bọn chúng tịch 
thu. Thầy Thích Không Tánh, Thích Nhật Ban, 
Thích Trí Lực, giáo sư Nhật Thường và Phật tử 


80 



Đồng Ngọc đều bị bắt. Đầu tháng giêng năm 
1995, công an bắt giam Hòa thượng Thích 
Quảng Độ. 



Đồng bào ruột thịt lâm cảnh cơ hàn 

Tội danh tiếp tục gán ép để bắt bớ chúng tôi 
là tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, bốn cũ 
hai năm trước được soạn lại. Chưa đầy một 
tháng sau, tập đoàn Hà Nội sáng kiến đẻ ra 
thêm một bổn mới 205a, “Lợi dụng các quyền 
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước”, nhò 
Quốc hội bù nhìn thông qua cho có vẻ dân chủ 
đế gán thêm tội. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố 
tụng, tòa án ở Sài Gòn ra quyết định xét xử, 
nhưng lần lữa ba phen bốn lượt, xử rồi lại hoãn, 
hoãn rồi lại hoãn tiếp. Bởi lẽ, khoảng giữa năm 

81 


1995, chính phủ Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm vận, 
đặt quan hệ ngoại giao sau hai muoi năm kết 
thúc cuộc chiến. Hà Nội cò kè bớt một thêm 
hai, nhằm kiếm chác điếm tốt nhân quyền. 



Phiên tòa ngày 15-8-1995 tại Sài Gòn 
(Từ trái sang phải: Hòa thượng Thích Quảng Độ, 
Nhật Thường, Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí 
Lực, Thích Không Tánh - Nguồn ảnh: Lê Hiệp, phóng 
viên hãng thông tấn AP) 

Mặc dầu vậy, một phiên tòa giả trá thực thi 
chỉ thị “tuyệt mật” 106 nhắm vào 
GHPGVNTN, ngày 15-8-1995, tòa án ở Sài 
Gòn nhận lệnh chóp bu Hà Nội đua Hòa 
thuợng Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh, 
Thích Nhật Ban, Thích Trí Lực, giáo su Nhật 


82 




Thường và Phật tử Đồng Ngọc ra xét xử theo 
luật rừng xã hội chủ nghĩa. 

Sáng sớm hôm ấy, khi rời chiếc xe tù, chúng 
tôi đã trông thấy Hòa thượng Thích Quảng Độ 
ngồi lặng lẽ bên hàng hiên, cạnh vài gã công an 
áp giải. Lời dạy ngắn gọn của ngài, cho đến 
nay, tôi vẫn mãi mãi khắc ghi: 

- Hôm nay, chính quyền cộng sản xét xử 
chủng ta, tôi chỉ khuyên các thầy một điều, 
không cần tranh luận hoặc chổng án, việc làm 
của chủng ta hôm nay, hãy đê cho lịch sử mai 
hậu phán xét, thế thôi. 

Ôi! Cao cả làm sao! Lời nói của bậc chân tu 
khả kính. 

An ninh tòa án được thắt chặt, một lực lượng 
hùng hậu gồm công an, cảnh sát co động, bộ 
đội được trang bị vũ khí, lựu đạn, dùi cui, roi 
điện... đến tận răng. Chính quyền cộng sản đã 
chuẩn bị một cuộc trấn áp dữ dội có thể bột 
phát từ phía quần chúng và Tăng Ni Phật tử 
nhằm phản đối phiên tòa. Đồng bào Phật tử 
tràn ngập trên đường Công Lý ngay trước cổng 
tòa, qua đến đường Tự Do mà nay được đổi 
thảnh: Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý, Đồng 
Khởi lên rồi mất Tự Do. 


83 



Chúng tôi không cần nhờ luật sư theo yêu 
cầu của tòa án, bởi chúng tôi tự tin rằng, mình 
đủ khả năng biện hộ. Thế nhưng, phiên tòa đã 
bịt miệng chúng tôi như sau này họ đã từng bịt 
miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý trong phiên 
tòa ngày 30-3-2007 tại Huế, họ cắt ngang lời 
chúng tôi bào chữa. Chúng tôi dự tính trong 
thâm tâm, vành móng ngựa này chính là diễn 
đàn dân chủ để vạch trần tội ác lọc lừa, tráo trở, 
phi nhân của bạo quyền cộng sản. Neu Hòa 
thượng Thích Quảng Độ không ân cần dạy bảo 
chúng tôi lúc sáng sớm, thì có lẽ sự việc đã xảy 
ra. Công lý ư? Luật pháp ư? Với chế độ cộng 
sản thì chỉ có luật rừng, hành xử như thời 
Trung cổ. 

Cho rằng chúng tôi phá hoại chính sách 
đoàn kết? Không, chính tập đoàn toàn trị cộng 
sản Hà Nội, đứng đầu là mười mấy gã trong cái 
gọi là bộ Chính trị mới chính là những kẻ chủ 
mưu phá hoại sự đoàn kết của Giáo hội chúng 
tôi. Chính nhà nước cộng sản đã đang tâm đàn 
áp nghiệt ngã và đặt GHPGVNTN chúng tôi ra 
ngoài vòng pháp luật, thay vào đó, dựng lên 
một Giáo hội công cụ năm 1981. 

Thứ hai, cho rằng chúng tôi lợi dụng các 
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà 


84 



nước? Thử hỏi, trong tình dân tộc, nghĩa đồng 
bào, có ai đành đoạn ngoảnh mặt khoanh tay 
mà nhắm mắt làm ngơ, trước cảnh đau thương 
khốn khố của đồng bào ruột thịt đang lâm cảnh 
cơ hàn? Nhớ đến cố Hòa thượng Thích Huyền 
Quang, một đời vì đạo vì dân, thì Hòa thượng 
Thích Quảng Độ thật sự là một bậc dũng khí. 
Ngài tổ chức đi cứu trợ là thể hiện lòng từ bi 
cứu khổ của đạo Phật. Sau này, ngày 18-7- 
2007, ngài cũng đã vượt qua hàng rào canh gác 
của công an trước thiền viện Thanh Minh, đế 
đến chia sẻ với dân chúng đồng bào đang gánh 
chịu nỗi oan khuất, bởi nhà cửa đất đai của họ 
bị mất trắng vào tay quan quyền cộng sản tham 
nhũng khắp các tỉnh thị thành. 


5. Rắp tâm ma mãnh 

Công cuộc vận động phục hồi quyền sinh 
hoạt pháp lý của GHPGVNTN vẫn không chùn 
bước. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền, cộng 
đồng các quốc gia dân chủ đều lên tiếng hậu 
thuẫn Hòa thượng Thích Huyền Quang và 
Thích Quảng Độ, đồng thời lên án chính quyền 
cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo và vi phạm 
nhân quyền. Bởi thế, tập đoàn cộng sản Hà Nội 
xoay qua dở trò ma mãnh, rỉ tai một số nhẹ dạ 
cả tin, rằng họ sẽ chấp thuận cho GHPGVNTN 

85 



sinh hoạt trở lại, với điều kiện duy nhất, 
GHPGVNTN không Huyền Quang, không 
Quảng Độ. Thủ đoạn này chẳng khác gì chính 
quyền cộng sản cho thay chiếc bình mới, nhung 
ruợu cũ vẫn y chang, có nghĩa là Giáo hội vẫn 
chịu sự kiểm soát của đảng và nhà nuớc. Ầm 
muu ấy hoàn toàn bị thất bại nhờ sự sáng suốt 
của Hòa thuợng Thích Huyền Quang. Giáo chỉ 
số 09 do ngài ban hành, ủy nhiệm cho Văn 
phòng 2 Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ toàn quyền 
điều hành Phật sự Giáo hội, phòng khi Giáo hội 
mẹ trong nuớc bị chính quyền cộng sản thắng 
tay đàn áp, hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội 
bị bắt giam, đua đến tình trạng mọi sinh hoạt 
hoàn toàn bị tê liệt. 

Nhung đáng tiếc thay! Một số vị ở hải ngoại 
công khai lên tiếng thị phi, đua đến thảm trạng 
phân hóa. Nhóm ly khai ở các châu lục nhu 
châu Âu, châu úc, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại...cho ra 
đời một Giáo hội mới, sử dụng y chang danh 
xung GHPGVNTN, gọi là tiếm danh. Tiếm có 
nghĩa là sai suyễn, giả mạo. chiếm đoạt. Chẳng 
hạn nhu tiếm chức, không phải chức phận mình 
mà làm càn; tiếm hiệu, không phải hiệu mình 
đáng xung mà xung; tiếm ngôn, không phải 
phận mình đáng nói mà nói; tiếm quyền, tiếm 
vị... cũng đều nhu thế cả. Với sự tiếm danh 
này, mọi nguời khó phân biệt giả chân. 

86 



Nỡ đành quên sao? Những lúc quý ngài tìm 
đuờng lánh nạn cộng sản, lênh đênh trên Đông 
hải, sóng dập gió dồi, nay đuợc đặt chân đến 
bến bờ tự do, chùa ngang điện dọc, sớm mõ 
chiều chuông. Sao nỡ đành quên? Những năm 
tháng rày đây mai đó ở quê nhà, chùa chiền bị 
chiếm dụng, hộ khấu bị cắt ngang thì biết khai 
báo tạm trú tạm vắng vào đâu? sống nơi nào 
cũng bị công an khu vực ngày đêm dòm ngó 
rình mò, chạm trán liền bị điều tra hạch hỏi. 
Nay cu an sao chẳng tu nguy, lại nỡ lòng nào 
êm xuôi xuề xòa với lũ phi nhân. Dầu có đuợc 
hứa hẹn gì đi chăng nữa, cũng chỉ toàn là bánh 
vẽ mà thôi! 

Chúng ta là những kẻ hậu học, may gặp 
duyên lành đuợc hun đúc từ những bậc thạc 
đức cao Tăng. Từ miền sông Huơng núi Ngự, 
phố cổ Hội An, Bình Định, Phú Yên, vào tận 
Cà Mau, Rạch Giá, không ai là không nguỡng 
vọng quý ôn Tây Thiên, Thuyền Tôn, Linh Mụ, 
Trúc Lâm. Linh Quang, Viên Giác, Thập 
Tháp... Đạo pháp trải qua bao nồi thăng trầm, 
có bao giờ quý ngài khuất phục truớc sự áp 
bức, kỳ thị của bạo quyền, xứng đáng cho kẻ 
đời sau muôn vàn kính nguỡng. Lời nói thẳng 
thuờng nghe chối tai, vô phép thử hỏi, ai trong 


87 



chúng ta khi trông thấy cảnh cha làm thầy con 
đốt sách mà trong dạ không cảm thấy nao nao!? 

6. Hủy bỏ điều 4 trên Hiến pháp và thả tù 
chính trị là đảng Cộng sản tự mở cho mình 
con đường sống 

Bao nhiêu năm người dân Việt lầm than 
khốn khố bởi chế độ cộng sản hung tàn, ngần 
ấy năm biết bao kẻ anh hùng nặng lòng với non 
sông tổ quốc bị bạo quyền tử hình hoặc giam 
hãm. Chúng ta hân hoan đón mừng ông Truông 
Văn Sưong vừa mới được ra khỏi lao ngục sau 
33 năm đày đọa và ông Nguyễn Anh Hảo trải 
qua 23 năm tù. Chính quyền cộng sản hiện 
đang giam giữ ông Nguyễn Hữu cầu và Trần 
Văn Thiêng đã hon ba chục năm trời, cả hai 
người đang lâm trọng bệnh trong tù ngục. 

Đã đến lúc chính quyền cộng sản Việt Nam 
hãy trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân 
chính trị và tôn giáo đang bị giam giữ bởi 
những bản án đầy phi lý bất công. Có những 
người bị giam giữ nhiều năm qua mà chưa hề 
được đem ra ánh sáng, như trường họp bắt 
giam ông Đoàn Huy Chưong, Nguyễn Hoàng 
Quốc Hùng, Đồ Thị Minh Hạnh, Đoàn Văn 
Diên, Đoàn Huy Tâm v.v... Ông Lê Trí Tuệ bị 
mật vụ cộng sản bắt cóc ở Nam Vang (Cam 
Bốt) ngày 6-5-2007 vẫn còn biệt vô âm tín, mãi 
88 



đến nay chẳng ai biết số phận ông ấy sống chết 
ra sao! 

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ bản Kiến nghị 
thư đủ cả lý và tình do thầy Thích Thiện Minh - 
người đã trải qua 26 năm tù - gửi chính quyền 
Hà Nội ngày 1-8- 2010, kêu gọi hãy trả tự do 
vô điều kiện cho các tù nhân lưong tâm, chính 
trị và tôn giáo. Đã đến lúc đảng Cộng sản Việt 
Nam hãy phản tỉnh để đừng lún sâu vào vũng 
lầy tội ác chống lại loài người. Hãy tỉnh thức đế 
mạnh dạn hủy bỏ điều 4 trên Hiến Pháp (đảng 
Cộng sản độc tôn đảng trị) đế tiến tới một nền 
dân chủ đa nguyên. 



Bỏ ĐIÊU 4 ! 


Thêm nữa, cộng sản Hà Nội vì sự khiếp 
nhược đê hèn, nên đã lén lút dâng đất, bán biển 
cho quan thầy Bắc Kinh. Hai quần đảo Trường 


89 




Sa và Hoàng Sa đã mất trắng vào tay Trung 
cộng. Nguy co mất nuớc đã gần kề, rồi biết đâu 
một ngày nào đó, hon chín muoi triệu đồng bào 
trong nuớc bồng dung trở thành dân tộc thiếu 
số ngay chính trên dải đất hình cong chữ s của 
mình! Neu thảm cảnh xảy ra, nguyên nhân 
chính là đám cộng sản Hà Nội tham quyền cố 
vị, bán nuớc cầu vinh. Không còn phuơng cách 
nào khác là toàn dân Việt ở trong và ngoài 
nuớc, hãy chung sức đồng lòng đạp đổ chế độ 
cộng sản, ngõ hầu cứu lấy thảm họa mất nuớc 
về tay Tàu cộng! 


Cộng sản sinh ra từ 
đói nghèọ và npu dốt, 
lớn lẽn bằng doi trá và 
bạo lực và sẽ chết đi pv 
trong sự khinh bì và , ^ , 
nguyền rủa của nhân loại * 

DẠT LAI LẠT MA 



HỒ Chí Minh, kẻ đã mang thứ nuớc đỏ độc 
hại là chủ nghĩa cộng sản về đất Việt. Chủ 
thuyết này đã bị vứt bỏ vào sọt rác cách nay 
hơn hai chục năm, ngay chính đất nuớc Nga sô, 

90 



nơi sản sinh ra nó. Thế mà oái oăm thay! Hiện 
giờ tập đoàn toàn trị cộng sản Việt Nam lại bắt 
đồng bào dân tộc của mình tiếp tục uống thứ 
nước đỏ vô cùng độc hại đó! 

Ngày nào chế độ cộng sản còn trên quê 
hương Việt Nam, thì ngày ấy hãy còn: 

Oán hờn chất ngất trời cao, 

Noi đau dậy đất, hận gào trùng khơi!ỉ 


Thụy Điển, ngày 11-8-2010 
Trí Lực 


91 



92 



VIII 

Cảm nghĩ về ngày Văn hóa Diên Hồng 


1. Hào khí Diên Hồng một thuở .. . 94 

2. Hùng khí Mê Linh . 98 

3. Trang trải tình thương nơi đất khách 

quê người . 100 


Ngày Văn hóa Diên Hồng do Hội Văn hóa 
Phụ nữ Việt Nam tự do Đức quốc, với sự cộng 
tác của Liên hội người Việt tỵ nạn cộng sản tại 
Cộng hòa Liên bang Đức được tổ chức vào 
ngày 29-06-2013 tại hội trường Saalbau Titus 
Forum (Nordwestzentrum), Frankfurt am Main. 
Mục đích của ngày văn hóa Diên Hồng hôm 
nay là để cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa 
dân tộc Việt, đồng thời nhằm phát huy truyền 
thống rạng ngời tốt đẹp của các bậc tiền nhân 
cho thế hệ con cháu mai sau. 


93 






1. Hào khí Diên Hồng một thuở 

Giở lại trang sử nước nhà, vào cuối năm 
Giáp Thân 1284, triều đình nhà Trần đã trân 
trọng kính mời chư vị bô lão đại diện cho tầng 
lóp dân dã ở khắp các làng xã, thôn trang. Tất 
cả đều vân tập trước thềm cung điện Diên 
Hồng ở kinh thảnh Thăng Long đế tham dự 
một hội nghị đặc biệt, nhằm đối phó với dã tâm 
tham tàn bạo ngược của đế quốc Nguyên Mông 
phưong Bắc, chúng mang ý đồ muốn thôn tính 
đất nước Đại Việt lần thứ hai. Thái thượng 


94 










hoàng Trần Thánh Tông và đương kim hoàng 
đế Trần Nhân Tông đích thân chủ trì hội nghị. 

Tại hôi nghi Diên Hồng 23 , các vị bô lão được 
nghe nhà vua thông báo về việc quân giặc 
Nguyên Mông đã xua quân tràn sang biên giới 
nước ta. Nhà vua tịnh không bàn đến chiến 
thuật chiến lược, mà chỉ hỏi ý kiến duy nhất, 
rằng nên đánh hay nên hòa. Neu chấp nhận hòa 
hoãn với quân thù thì xem như mất nước, trái 
lại, nếu toàn dân đồng quyết một lòng liều chết 
xông pha để đánh đuổi giặc thù, thì may ra còn 
có thế giữ gìn toàn vẹn non sông. Tiếng hô 
quyết chiến của các vị bô lão đã làm rung 
chuyển cả cung điện Diên Hồng. Có thể nói, 
hội nghị Diên Hồng là một sáng tạo vô cùng 
độc đáo của vua quan đời nhà Trần, là biểu 
hiện của ý thức tin tưởng vào sức mạnh trí tuệ 
của toàn dân muôn người như một. Cuộc chiến 
vệ quốc chống lại quân xâm lược Nguyên 
Mông vào năm 1285 gắn chặt vói ý chí cương 
quyết tại hội nghị Diên Hồng. 

Trở lại với hiện tình đất nước Việt Nam, kế 
từ khi Việt Minh là tiền thân của đảng Cộng 
sản cưóp chính quyền vào năm 1945, Hồ Chí 
Minh đã vâng theo ý chỉ thiên triều, khơi mào 


23 Liên khúc Hôi nghi Diên Hồng - Bạch Đằng giang 
- Lim Hữu Phước 


95 





cho một cuộc nội chiến huynh đệ tuong tàn 
suốt hơn phần tu thế kỷ. Không ai khác hơn, 
chính Trung cộng là đế quốc đã từng nuôi tham 
vọng thôn tính Việt Nam bao nhiêu lần trong 
suốt chiều dài lịch sử, lại đứng ra bảo trợ và 
cung cấp chiến cụ đạn duợc cho cuộc chiến phi 
nghĩa này. 

Oái ăm thay! Ngay sau khi quân cộng sản 
Bắc Việt cuỡng chiếm miền Nam Việt Nam 
năm 1975, Trung cộng đã ngang nhiên chiếm 
đoạt hai quần đảo Truờng Sa và Hoàng Sa để 
thảnh lập huyện Tam sa. Thêm nữa, ải Nam 
Quan, thác Bản Giốc và hàng chục hàng trăm 
cây số biên giới phía bắc đã bị Trung cộng lấn 
chiếm. Thế nhung, tập đoàn độc tài toàn trị 
cộng sản Hà Nội vẫn im hơi lặng tiếng và mặc 
nhiên triều cống, họ đã lộ rõ bản chất khiếp vía 
nhu nhuợc, sẵn sàng làm tay sai cho ngoại 
bang, bán nuớc cầu vinh. 

Ý thức đuợc một ngày nào đó không xa, quê 
huơng gấm vóc hình cong chữ s sẽ bị quân Tàu 
cộng lần luợt nuốt chửng. Các tầng lóp thân 
hào nhân sĩ, sinh viên học sinh trong nuớc 
nhiều lần tố chức biếu tình chống đối Trung 
cộng, thì bọn tay sai bán nuớc này lại ra tay 
khủng bố, đàn áp, bắt bớ không chút nuơng tay. 
Điển hình là vụ xử tù Điếu Cày, Đinh Nguyên 


96 



Kha, Nguyễn Phương Uyên... với bản án tù hết 
sức phi lý, quả thật là, tập đoàn cộng sản Việt 
Nam quá hèn với giặc ác với dân. 



Le dâng hương trước bàn thờ Tô quốc 
ngày 29-6-2013 

Là những người Việt quốc gia tỵ nạn cộng 
sản, đang sống trên một đất nước tạm dung, 
Hội Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tự do Đức quốc 
và Liên hội người Việt tỵ nạn cộng sản tại 
Cộng hòa Liên bang Đức ý thức được bổn phận 
và trọng trách của con dân Lạc Việt, nối tiếp 
truyền thống Diên Hồng, nêu cao ý chí quật 
khởi của hai bà Trưng, bà Triệu, quyết đánh 


97 




đuổi ngoại xâm phương Bắc, giành lại độc lập 
cho non sông. Lấy hai chữ Diên Hồng đế đặt 
tên cho ngày văn hóa, không ngoài ý nghĩa 
này. 

2. Hùng khí Mê Linh 



Hai bà Trưng khởi nghĩa 

Trong bài diễn văn khai mạc, bà Phi Nga - 
chủ tịch Hội Văn Hóa Phụ nữ Việt Nam tự do 
Đức quốc - đã ôn lại lịch sử vẻ vang của bao 
anh hùng liệt nữ làm rạng rỡ giống nòi, thề 
quyết một lòng chống cự giặc ngoại xâm 
phương Bắc, nêu cao gương tiết liệt của các 
bậc nữ lưu Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Ẩu..., 
các bà đã phất cao ngọn cờ khởi nghĩa, một 
lòng trung trinh son sắt, quyết đánh đuổi quân 


98 



thù, vẹn toàn non sông một dải. Trái lại, đảng 
Cộng sản đưong quyền Hà Nội không chút 
nhục nhã, lại ngang nhiên dâng hiến đất liền và 
biển đảo cho quan thầy Tàu cộng Bắc Kinh, tỏ 
rõ bản chất khuyến mã, khom lưng lòn cúi xin 
chịu làm hạng tôi mọi ươn hèn. 

Tiếp theo, bác sĩ Trần Văn Tích, chủ tịch 
Liên hội người Việt tỵ nạn đã tham luận với đề 
tài Hùng khí Mê Linh. Ông đã ôn lại lịch sử 
đấu tranh của các bậc nữ lưu con dân Lạc Việt, 
từ thời hai bà Trưng, bà Triệu Ãu, cho đến lịch 
sử cận đại, thời nào cũng có những anh thư liệt 
nữ sẵn sàng hy sinh bảo vệ giang sơn, đúng với 
câu giặc đến nhà đàn bà phải đánh. 

Với những tiết mục đặc sắc trong chương 
trình bao gồm thi ca, vũ nhạc, diễn kịch, võ 
thuật v.v..., tiết mục nào cũng tràn đầy vị ngọt 
quê hương, thắm đượm tình dân tộc. Chương 
trình do sự đóng góp thiện nguyện của các hội 
đoàn người Việt tự do tại Đức quốc. Ngoài ra 
còn có các ca sĩ, nhạc sĩ đến từ Hoa Kỳ, hay 
các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu như 
Pháp, Hòa Lan... Tất cả cùng có một tâm huyết 
là phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Đặc biệt 
là vở kịch thơ Ánh kiếm Mê Linh của tác giả 
Trần Thế Thi vô cùng sống động, được trình 
diễn bởi các em sinh viên học sinh Ban Văn Vũ 


99 



Điểm Sáng và Hội Văn hóa Phụ nữ tự do Đức 
quốc. 


3. Trang trải tình thương nơi đất khách quê 
người 

Ngay sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào 
tay cộng sản, hàng nghìn đồng bào hai miền 
Nam Bắc đã bỏ nước ra đi tìm tự do, vượt qua 
bao sóng gió nghìn trùng, không ít đồng bào 
bất hạnh đã bỏ thây dưới lòng biển cả. 



Tàu Cap Anamur cứu các thuyền nhãn 


100 







Riêng tại Cộng hòa Liên bang Đức, con 
thuyền nhân đạo Cap Anamur của Tây Đức đã 
cứu vớt khoảng muời ba nghìn thuyền nhân 
trên biển Đông, chính phủ Đức đã dang rộng 
vòng tay đón nhận phần lớn trong số này đuợc 
đến định cu, nhận nơi đây làm quê huơng thứ 
hai. Hằng năm, cộng đồng nguời Việt tỵ nạn 
cộng sản vẫn tổ chức ngày Tri ân nuớc Đức, tỏ 
lòng nhớ ơn đất nuớc đã cuu mang mình, cho 
thế hệ con cháu mai sau có một tuơng lai xán 
lạn ở bến bờ tự do. 

Ngày 9 tháng 6 năm 2013, một trận lũ lụt ở 
miền Đông và Nam nuớc Đức đã tàn phá hầu 
hết truờng học, nhà cửa, bệnh viện, đuờng sá... 
khi mực nuớc sông Elbe dâng cao quá mức. 
Nạn lụt đã hoành hành khiến chính phủ Cộng 
hòa Liên bang Đức phải đuơng đầu truớc thảm 
họa, kêu gọi cả nuớc chung tay tái thiết. Huởng 
ứng lời kêu gọi này, ban tổ chức Ngày Văn hóa 
Diên Hồng quyết định đóng góp số tiền còn lại 
sau khi chi phí cho úy ban tái thiết của chính 
phủ. Liên hội nguời Việt tỵ nạn cộng sản tại xứ 
sở này đã thể hiện tấm lòng vàng, ngõ hầu 
trang trải tình nguời, ân đền nghĩa trả, đúng với 
bản chất rộng luợng độ tha sẵn có của nguời 
dân Việt. Quầy hàng tình thuơng của một số 
chị em phụ nữ trong Hội Văn hóa cũng vô 


101 



cùng hoan hỷ đóng góp phần nhỏ của mình 
trong nghĩa cử cao đẹp này. 

Ngày Văn hóa Diên Hồng 29 tháng 6 năm 
2013 đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng 
người Việt tự do lánh nạn cộng sản đang định 
cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Có thê nói 
rằng, ngày ấy đã gióng lên tiếng chuông thức 
tỉnh cho chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt 
Nam đang mê muội, hãy ngưng ngay để đừng 
vấy thêm tội ác chống lại chính dân tộc mình 
mà bán đứng quê hưong cho Tàu cộng. Hãy trả 
tự do vô điều kiện cho những nhà yêu nước 
đang bị cầm tù bởi những bản án đầy phi lý bất 
công, hoặc những người bất đồng chính kiến 
đang chờ xét xử. 

Thụy Điển, ngày hè 2013 

Trí Lực 


102 



IX 


Bài tham luân 24 


Lễ tưởng niệm 50 năm thám sát Mậu Thân 25 
(1968) tại Huế 

Liên hội người Việt tỵ nạn cộng sản tại Cộng 
hòa Liên bang Đức tô chức ngày 17-3-2018 tại 
Weiterstadt-Darmstadt 

Kính thưa quý ngài lãnh đạo tinh thần các 
tôn giáo, 

Kính thưa quý Liên hội người Việt tỵ nạn 
cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức, 

Kính thưa quý Hội đoàn, Hội Ái hữu, quý 
Đoàn thê người Việt tỵ nạn cộng sản địa 
phưong tại các tỉnh thành khắp Liên bang Đức, 


24 Nam Phong - Le tưởng niệm 50 năm thảm sát Mậu 
Thân 1968 tại Huế - Nhân chứng Tri Lực 

25 SBTNOữỉcỉaỉ - Nhạc phấm Những con đường trăng 
- Hoàng Oanh (Sáng tác: Trầm Tử Thiêng) 


103 







Liên hiệp châu Âu và cộng đồng nguời Việt tỵ 
nạn cộng sản khắp các quốc gia trên thế giới, 

Kính thua quý Đảng phái quốc gia, quý cơ 
quan truyền thông, báo chí, 

Kính thua quý vị quan khách, quý đồng 
huơng thân mến, 

Lời đầu tiên, tôi chân thành cảm ơn Ban tố 
chức Đại lễ tuởng niệm 50 năm cuộc thảm sát 
Mậu Thân (1968) tại Huế. Quý vị đã có nhã ý 
dành cho tôi một thời gian ngắn, với tu cách là 
một nhân chứng sống, đế nói lên những gì mắt 
thấy tai nghe cũng nhu tâm tu cảm nghĩ của 
mình vể cuộc thảm sát vô cùng tàn khốc, do 
bàn tay tội ác của cộng sản miền Bắc gây nên. 

Xin phép liệt quý vị, tôi đuợc tự giới thiệu, 
là cu sĩ Trí Lực, pháp danh Tâm Nguyện, sinh 
năm 1954 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế - cựu tù 
nhân luơng tâm duới chế độ cộng sản, hiện 
đuợc tỵ nạn chính trị tại vuơng quốc Thụy 
Điển. 

Xuân Mậu Thân 1968, năm ấy tôi lên 14 
tuổi, đang học lóp đệ ngũ ở truờng công lập 
Tây Lộc. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh dã 
man tàn ác của quân Việt cộng khi chúng tấn 
công cô đô Huê. 


104 



Kính thưa quý vị, 

Tôi còn nhớ rõ mồn một, ngày mồng 1 Tet 
Mậu Thân, bầu trời xứ Huế nắng dịu. Theo 
truyền thống xưa nay, dân chúng dành ngày đầu 
năm đế đi lễ chùa và nhà thờ. Tôi cũng theo mẹ 
đi chùa lễ Phật ở khuôn Giáo hội Tây Lộc, Tây 
Linh và Phú Thạnh. 

Vào đêm mồng 1 rạng sáng mồng 2 Tết, bất 
chợt mọi người nghe nhiều tiếng súng liên 
thanh. Thêm nữa, tôi cũng nghe tiếng những 
đạn pháo kêu rít liên hồi trên bầu trời, từ hướng 
dãy Trường Son pháo kích về thảnh nội, tiếp 
theo là những tiếng no rền vang, long trời lở 
đất. Suốt đêm dài, cả nhà ba mạ và anh em 
chúng tôi đều cảm thấy bất an. 

Trời tờ mờ sáng, tôi hé cửa nhìn ra đường 
Trần Duy Toản thì thấy từng đoàn quân Việt 
cộng đi bộ từng tốp năm tốp ba, vai chúng 
mang ba lô, tay cầm súng AK, đầu đội nón cối. 
Tôi đoan chắc rằng, Việt cộng miền Bắc đã xé 
bỏ thỏa hiệp ngưng bắn trong ba ngày Tet cổ 
truyền, thừa co xâm chiếm cố đô Huế. Toán 
quân Việt cộng này có lẽ đã từ các vùng An Lồ, 
La Chữ, An Hòa,... đi vào cửa Chánh Tây để 
xâm nhập thảnh nội. Trận chiến ở Tây Lộc 
ngày càng khốc liệt. Vài hôm sau, không thể 
nào chịu nỗi những trận pháo kích và bom đạn, 


105 



dưới cảnh trời mưa lâm thâm và giá lạnh, gia 
đình tôi cùng mấy nhà hàng xóm phải cố vượt 
qua những hố bom cùng pháo đạn, hướng ra 
chợ Tây Lộc, băng ngang qua vườn cam cạnh 
sân bay để qua vùng Thạch Điền-Tây Linh lánh 
nạn. Phường này cách đồn Mang Cá, cầu Kho 
không xa và tưong đối an toàn. Thỉnh thoảng 
tận mắt tôi nhìn thấy những xác quân Việt cộng 
đã bốc mùi chưa kịp đem chôn nằm lăn lóc bên 
đường. 

Trải qua hon ba tuần lễ, quân lực Việt Nam 
Cộng Hòa đã đẩy lùi giặc cộng, chiếm lại cố đô 
Huế, chúng tôi trở về nhà cũ trong cảnh hoang 
tàn. Trông lên vùng thượng thành cửa Hữu, 
Chánh Tây, An Hòa, tịnh không còn một nóc 
nhà, nơi đây đã thành bằng địa. Cô nhi viện 
Tây Lộc, các trường học, bệnh xá... chỉ còn là 
đống đổ nát tan hoang. 

Vào lúc này, tôi mới hay tin, rằng ở các 
phường trong thành phố Huế và những vùng 
lân cận, có rất nhiều người bị Việt cộng bắt đi 
mất tích trong thời gian chúng chiếm giữ cố đô. 

Qua tháng sau, tôi được nhân duyên xuất gia 
tại chùa Linh Mụ. Bon sư chúng tôi là ôn Linh 
Mụ, tức cố Hòa thượng Thích Đôn Hậu, khi ấy 
đã bị Việt cộng bắt đi mất tích. Vào thời điểm 
xảy ra chiến sự, Việt cộng vào chùa ép buộc ôn 


106 



phải mở cửa tháp Phước Duyên cho chúng treo 
cờ Mặt trận giải phóng miền Nam trên đỉnh 
tháp bảy tầng, nhưng ôn Linh Mụ một mực 
chối từ. Khi ấy, trong chùa có cả hàng trăm 
đồng bào từ các làng An Bình, Long Hồ, Trúc 
Lâm, An Ninh Hạ, An Ninh Thượng... nườm 
nưọp đến chùa xin tá túc. Ôn nghĩ rằng, nếu 
giao chìa khóa tháp cho họ treo cờ thì có lẽ 
mạng sống của dân chúng ở đây sẽ vô vùng 
nguy hiểm, bởi lẽ máy bay B52 của Hoa Kỳ và 
đồng minh phát hiện cờ sao thì sẽ dội bom 
ngay. Toán quân Việt cộng chiếm đóng ở chùa 
không thể nào thuyết phục được ôn. 



Tháp Phước Duyên - Chùa Thiên Mụ 


107 





Thế rồi mấy hôm sau, giữa đêm hôm khuya 
khoắt, một toán quân Việt cộng lại vào gõ cửa 
liêu phòng và đòi ôn Linh Mụ mở cửa cho bằng 
đuợc. Chúng bảo rằng, vâng lệnh cấp trên, họ 
đến mời ôn xuống đình làng Xuân Hòa để 
họp bàn việc dân một chốc, sau đó họ sẽ đua ôn 
trở lại chùa. Ôn Linh Mụ năm lần bảy luợt nhất 
quyết chối từ. Lúc ấy, ôn đang lên cơn suyễn 
nặng và chứng đau dạ dày lại hoành hành. Mặc 
dầu ôn đã bày tỏ thái độ cự tuyệt và tranh cãi 
với họ hồi lâu, thế nhung, toán quân Việt cộng 
này vẫn cuỡng bức ôn lên một chiếc võng đang 
chờ sẵn bên ngoài, rồi chúng gánh ôn đi mất 
tích. Từ đêm khuya ấy, ngày lại ngày qua, mọi 
nguời chang thấy ôn trở về chùa, hoàn toàn biệt 
vô âm tín, chang khác nào tăm cá bóng chim. 

Thầy Thích Trí Luu, mọi nguời thuờng gọi 
thân mật là ôn Sự, thay ôn Linh Mụ quán 
xuyến mọi việc trong chùa. Khoảng đầu năm 
1969, tôi đuợc ôn Sự cho đi theo về truờng Gia 
Hội tụng kinh siêu độ. Khi ấy, tận mắt tôi nhìn 
thấy cảnh hàng chục hàng trăm thi thế bị Việt 
cộng trói gô rồi chôn sống đuợc khai quật lên 
từ các hầm hố ở Bãi Dâu, chùa Tăng Quang, 
khe Đá Mài, Phú Thứ, v.v... 

Ngờ đâu! Nguời dân chốn thần kinh vốn dĩ 
hiền hòa lại phải gánh chịu một mùa xuân trên 


108 



những xác người, hãi hùng tang tóc, do bàn tay 
tội ác của cộng sản miền Bắc gây nên. 

Nào ngờ! Trường Tiền gãy nhip — . dòng 
Hưong giang lững lờ êm trôi bỗng dưng bị 
khuấy động bởi cuộc thảm sát đau thương! 
Mây đen trùm phủ núi Ngự Bình, tròi xứ Huế 
một bầu thê lương ảm đạm! Nhìn những tử thi 
bất hạnh, lòng người dân làm sao ngăn được 
hai dòng nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào tức 
tưởi. Niềm đau thương tê tái quặn thắt trong 
lòng, đứt ruột nát gan! 

Khoảng bảy nghìn nạn nhân trong cuộc 
thảm sát Mậu Thân bị Việt cộng đập đầu chôn 
sống đã làm gì nên tội, thế mà tội tình chi phải 
gánh chịu lắm nỗi oan khiên! Bọn Việt cộng 
khát máu táng tận lương tâm, chang còn một 
chút tình người, cạn tàu ráo máng, đành đoạn 
nhẫn tâm giết hại, không chút động lòng. Ngày 
ngày, có những người vợ đi kiếm xác chồng, 
có những đứa con đi tìm nhận xác cha. Miền 
sông Hương núi Ngự điêu linh, vẳng nghe khúc 
điệu Nam Bình não nề ai oán. Huế ơi! Huế 
mình quá đau thương tang tóc! Những con 
đường trắng —, trắng cả cố đô. Than ôi! Trời 

26 Quách Ngoe Triều - Chuyện một chiếc cầu đã gãy 
— Hoàng Oanh — Sáng tác: Trầm Tử Thiêng 

27 Nguyên Nguyên Studio - Những con đường trắng - 
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng - Ca sĩ Hoàng Oanh 


109 








xanh ngút ngàn có thấu! Nồi oán hờn chất ngất, 
lời lẽ nào kế sao cho xiết; niềm đau thuong tràn 
ngập, bút mục nào viết lên cho tận! 



Thảm cảnh đau thưong - Mâu Thân 1968 — 


Những thi hài không có ai nhận diện đuợc 
khâm liệm trang trọng vào từng chiếc quan tài 
nhỏ. Tất cả đều đuợc tôn trí trang nghiêm tại 
truờng trung học Gia Hội. Huong chong đèn 
rạng suốt mấy đêm ngày, tiếng chuông mõ cầu 
kinh chang lúc nào vắng bặt. 


28 Manhhaỉ - Huế 1968 - Tet Offensive - cầu Trường 
Tiền 

110 






Tôi ác công sản — - Thảm sát Mâu Thân 1968 30 


Khoảng gần một tuần sau, tôi theo đoàn chu 
Tăng Ni tụng niệm tiễn đua những nạn nhân 
bất hạnh từ Gia Hội lên nghĩa trang Ba Đồn. 
Đoàn xe tang khởi hành từ Gia Hội, ngang đại 
lộ Trần Hung Đạo, qua cầu Truông Tiền, 
đuờng Lê Lợi, lên dốc Nam Giao, đến nghĩa 
trang Ba Đồn. Đông đảo dân chúng cố đô trang 
nghiêm đứng hai bên đuờng ngậm ngùi roi 
nuớc mắt tiễn biệt, thầm oán hận bọn Việt cộng 
bạo tàn. 


29 HaiNgoai PhỉemDam - Tội ác của cộng sản Xuân 
Mậu Thân 1968 tại cố đô Huế (Phim tài liệu trước 1975) 

30 HaỉNgoai PhỉemDam - Thảm sát Mậu Thân 1968 - 
Tội ác tàn bạo của cộng sản Hà Nội hơn cả ISIS 
ngày nay 


111 







Hằng năm, cứ mồi đầu xuân hoặc ngày rằm 
tháng bảy, tôi cùng các Phật tử đều lên nghĩa 
trang này thắp huơng tuởng niệm, cúng thí âm 
linh cô hồn, siêu độ vong nhân. 

Tháng tu đen năm 1975, quân cộng sản 
miền Bắc cuỡng chiếm miền Nam Việt Nam. 
Khoảng một năm sau, công trình đào thủy lợi 
nam sông Huong của chính quyền cộng sản đã 
xóa sổ nghĩa trang này, địa danh Ba Đồn đã 
chìm vào quên lãng. Không còn cảnh hằng năm 
các đoàn thể Phật tử đến nơi đây thắp huơng 
tuởng niệm và lập đàn chay siêu độ hồn oan, 
ngõ hầu an ủi phần nào các vong linh bất hạnh, 
làm ấm lòng kẻ quá vãng chốn tuyền đài. Giờ 
đây, nghĩa trang Ba Đồn, nơi an táng những 
nạn nhân bị Việt cộng thảm sát vào đầu xuân 
Mậu Thân không còn nữa. Tập đoàn cộng sản 
Hà Nội đã cố tình xóa đi vết tích của cuộc thảm 
sát tàn khốc này, bởi nơi đây nhu là một chứng 
tích lịch sử về tội ác chiến tranh do chế độ cộng 
sản gây nên. 

Năm 1972, khi buớc chân vào năm thứ nhất 
truờng đại học Văn khoa Huế, tôi mới biết 
đuợc rằng, có ba vị giáo su bác sĩ nguời Đức 
giảng dạy tại truờng đại học Y khoa Huế cùng 
phu nhân của một trong ba vị ấy, họ đã bị Việt 
cộng thủ tiêu năm Mậu Thân 1968. Sau này, 


112 



người ta tìm thấy thi thế của bốn vị này bị Việt 
cộng bắn chết và chôn xác gần chùa Tường 
Vân. Toàn thể sinh viên thuộc Viện Đại học 
Huế và Sài Gòn đau đớn ngậm ngùi, thương 
tiếc cho các vị đã cống hiến cả cuộc đời mình 
cho sự nghiệp y học, cứu người giúp đời. 

Thời gian thấm thoát, đã tròn nửa thế kỷ trôi 
qua, năm mươi năm oan khuất dậy trời, chiến 
cuộc và vụ thảm sát Tet Mậu Thân hãy còn làm 
cho người dân xứ Huế không khỏi bàng hoàng 
mà cứ ngỡ như mới xảy ra hôm nào! Cứ mồi độ 
xuân về, người dân xứ Huế không ai là không 
chạnh lòng buốt dạ, niềm đau nồi nhớ mãi khôn 
nguôi! 

Kính thưa liệt quý vị, 

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm 
thắm đượm tình dân tộc, nghĩa đồng bào, Liên 
hội người Việt tỵ nạn cộng sản tại Cộng hòa 
Liên bang Đức long trọng tổ chức Lễ tưởng 
niệm 50 năm thảm sát Mậu Thân tại Huế. Kính 
xin quý vị cùng chúng tôi thả nh kính đốt lên 
ngọn nến và thắp nén hương lòng, kính tiếc 
thưong bao oan hồn đã bị vùi thây và ngã gục 
bởi chế độ cộng sản bạo tàn. Trải dài từ thời kỳ 
cải cách ruỗng dắt -, phong trào nhân văn giai 


31 VFC - Cải cách ruộng đất 


113 






phẩm— tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1945, 
mãi cho đến hôm nay, có biết bao nạn nhân bất 
hạnh bị chết một cách thảm thưong dưới chế 
độ cộng sản phi nhân. Thảnh kính tri ân bao 
anh hùng tử sĩ, vị quốc vong thân đã anh dũng 
hy sinh vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thố 
Việt Nam Cộng Hòa. Vô cùng tiếc thưong bao 
hưong hồn kém may mắn đã bỏ mình giữa lòng 
biến Đông mênh mông sóng gió trên đưòng 
lảnh nạn cộng sản, liều mình ra đi đế tìm bến 
bờ tự do. 

Chúng ta đồng chắp tay cầu nguyện, thành 
tâm tưởng niệm công on và lòng vị tha vô bờ 
bến của bốn vị giáo sư bác sĩ người Đức đã bỏ 
mình một cách oan nghiệt bởi gót giày cộng 
sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Thảnh 
kính chia buồn cùng nhân dân và chính phủ 
Cộng hòa Liên bang Đức về nỗi mất mát lớn 
lao này. Chúng tôi cũng xin chân thảnh chia 
buồn cùng thân nhân của giáo sư bác sĩ Horst- 
Gunther Krainick hiện có mặt tại hội trường 
hôm nay. Vô cùng thưong tiếc các hưong hồn 
bất hạnh, nạn nhân của chế độ cộng sản tại các 
quốc gia trên thế giới đã mãi mãi ra đi!!... 


32 VFC - Nhân văn giai phâm 

114 






Nhân lễ tưởng niệm hôm nay, chúng ta, 
những cộng đồng người Việt tự do lánh nạn 
cộng sản khắp năm châu, thảnh kính biết ơn và 
ngưỡng mộ những tù nhân chính trị, tôn giáo, 
tù nhân lương tâm, những người đã và đang 
chịu muôn vàn thống khố trong lao ngục bởi 
chế độ cộng sản độc tài toàn trị. 

Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản 
Hà Nội hãy tôn trọng quyền sống, quyền làm 
người của nhân dân Việt Nam và hãy chấm dứt 
mọi hành vi đàn áp, bức hại dân lành. Hãy trả 
tự do vô điều kiện cho những nhà đấu tranh 
đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và những 
nhà bất đồng chính kiến trong nước đang bị 
giam cầm hoặc bị quản thúc tại gia bởi những 
bản án vô cùng phi lý, bất công. 

Bao nhiêu năm sống trong cảnh hà khắc 
dưới chế độ cộng sản, ngần ấy năm người dân 
Việt phải gánh chịu bao nồi tang thương, đọa 
đày khốn khố! Không còn phương cách nào 
khác là toàn dân Việt Nam ở trong và ngoài 
nước, hãy cùng siết chặt tay nhau, chung lưng 
đấu cật, đoàn kết một lòng, sớm đạp đổ chế độ 
cộng sản độc tài, ngõ hầu mau cứu lấy dân tộc 
Việt Nam trước thảm họa mất nước về tay Tàu 
cộng, cùng mang đến cho hơn chín mươi triệu 


115 



đồng bào trong nước sớm được hít thở bầu 
không khí dân chủ tự do. 

Kính thưa liệt quý vị, 

Mặc dầu Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận định: 

“Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, 
lớn lên bằng dổi trá và bạo lực và sẽ chết đi 
trong sự khỉnh bỉ và nguyền rủa của nhân 
loại”. Thế nhưng, những người Việt quốc gia 
chúng ta, xin mong tất cả hãy hoan hỷ trải rộng 
tấm lòng vị tha và khoan thứ bao dung, thế hiện 
truyền thống nghìn đời của con Hồng cháu Lạc. 

Chúng ta thành kính ước nguyện, ngữa lên 
trông cầu hồn thiêng sông núi, anh linh Tố 
quốc Việt Nam, liệt vị tiền bối hiển hách, anh 
hùng tử sĩ vị quốc vong thân, thành tâm khấn 
nguyện các ngài dũ lòng thưong xót cả trăm họ 
muôn dân Lạc Việt. Nguyện xin các ngài hãy 
chuyển hóa những người cộng sản tối tăm mê 
muội đang lầm đường lạc lối, chân đã lún sâu 
vào vũng lầy tội ác mà không thể thoát ra. 
Chúng đã bán nước cầu vinh, chịu làm tôi mọi 
cho giặc Tàu phưong Bắc, mà đành đoạn quay 
lưng chống lại chính đồng bào dân tộc của 
mình, ngõ hầu cho họ sớm hồi tâm hướng 
thiện, cải tà quy chính, bởi lẽ quay đầu là bờ 


116 



bến, đường mê nẻo giác chỉ cách nhau một tâm 
niệm hồi đầu. 

Trân trọng cảm ơn và kính chúc liệt quý vị 
cùng thân quyến vạn sự an lành, vô lượng an 
khương. 


Thụy Điên, đâu xuân Mậu Tuât (2018) 
Trí Lực 


Hình ảnh Tết Mâu Thân 1968 tai Huế 


Vidéo lễ tưởng niêm 50 năm thảm sát Mâu Thân 

Các nhân chứng trong lễ tưởng niêm 

Kính mời nghe tham luân 


117 






118 



X 


Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Cảm nghĩ về cuộc biếu tình ngày 22-01-2019 
tại Genève, Thụy sĩ 



Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève 

Được nhiều bạn bè thân thương ở Đức trợ 
duyên, một thân một mình từ Thụy Điển, tôi đã 
trải qua nhiều tuyến đường xe lửa để đến được 
Moenchengladbach thuộc miền tây nước Đức. 

119 





Tại đây, vào sáng sớm thứ hai 21-01-2019, 
chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi Thụy Sĩ bằng 
xe buýt do Liên hội người Việt quốc gia tỵ nạn 
cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức. 
Nhiều vị đồng hưong và thân hữu đón xe tại 
Frankfurt am Main và Mannheim. Bây giờ thực 
sự tôi đã có nhiều bạn đồng hành cùng chí 
hướng. 

Suốt quãng đường dài, bà con đồng hưong 
trên xe hàn huyên tâm sự, trao đối tâm tình cho 
nhau về quê hưong đất nước. Mọi người san sẻ 
tấm lòng vàng về gia đình các tù nhân lưong 
tâm, về những anh em thưong phế binh hoặc bà 
con đang lâm cảnh màn trời chiếu đất ở Lộc 
Hưng vừa qua, sau khi nhà cửa của họ bị chính 
quyền đập phá để cưóp đất. 

Ngày mai 22-01-2019, chúng tôi sẽ tham dự 
cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc do 
các Hội Đoàn người Việt quốc gia tỵ nạn cộng 
sản khắp nơi trên thế giới tổ chức, chủ yếu là 
Ban tổ chức tại Thụy Sĩ. Nhân phiên Kiểm 
điểm định kỳ phổ quát, chính quyền cộng sản 
Việt Nam phải trả lời trước Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân 
quyền. Cuộc biểu tình này nhằm tố cáo trước 
công luận quốc tế về tình trạng vi phạm nhân 
quyền ngày càng gia tăng của chế độ cộng sản 


120 



độc tài toàn trị. Theo đó, việc đàn áp, khủng bố, 
bắt bớ hoặc giam cầm những tù nhân lương tâm 
và người dân lành vô tội. 

Xe buýt đến Genève khoảng 19 giờ cùng 
ngày. Chúng tôi ốn định hành lý trong một khu 
hầm tránh bom được tạo lập từ thời thế chiến 
thứ hai, là nơi ban tổ chức tại Thụy Sĩ sắp xếp 
cho bà con ngủ lại. Sau đó, mọi người cùng đi 
bộ đến hội trường Ferme Sarasin để tham dự 
đêm văn nghệ chủ đề “ Hát chơ đồng bảo tỏi” —, 
với sự góp mặt của các ca sĩ đến từ nhiều nước 
trên thế giới và nghệ sĩ của các Hội đoàn cùng 
tham dự. Buổi hội thảo lúc ban chiều “Ngưng 
ngay đàn áp” tại Coe - Conseil Oecuménique 
Des Églises, rất tiếc chúng tôi không đến kịp để 
tham dự. 

Tiếng ca vang dội cả hội trường thắm đượm 
tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Mọi người cùng 
gửi gắm về cho hơn chín mươi triệu đồng bào 
trong nước đang ngày đêm khắc khoải đau 
thương dưới chế độ cộng sản phi nhân, hèn với 
giặc, ác với dân. Mặc dầu đang sinh sống trong 
những đất nước dân chủ tự do, thế nhưng chúng 
tôi luôn luôn canh cánh bên lòng tì nh đồng bào 
ruột thịt, ngõ hầu chia sẻ những nồi đắng cay 


33 Viêt Tân — Chương trình vãn nghệ Hát cho đồng 
bào tôi 


121 





đọa đày của người dân trong nước, dưới ách cai 
trị hà khắc của chế độ cộng sản bạo tàn. 



Kỉnh viếng bia tưởng niêm thuyền nhân 22 tại Genève 

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng thứ ba 22-01- 
2019, đoàn chúng tôi được ban tổ chức tại Thụy 
Sĩ hướng dẫn đến thăm bia tưởng niệm thuyền 
nhân. Tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt 
Nam, vô cùng tiếc thương bao đồng bào không 
may đã bỏ mình giữa lòng biến Đông mênh 
mông sóng gió trên đưòng lánh nạn cộng sản, 
liều mình ra đi để tìm bến bờ tự do, sau khi 
quân cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền 
Nam Việt Nam tháng tư đen 1975. Tấm bia này 
được dựng lên trong một công viên ở khu phố 

22 Viêl Thức - Tội ác cộng sản Việt Nam-Thuyền nhân 
122 










Campagne Du Chateau, quận Grand-Saconnex, 
Geneva. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu 
của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, 
thuơng đua các Linh Hồn sớm đuợc về huởng 
Dung Nhan Chúa. Nhất tâm niệm Phật hồi 
huớng công đức nguyện chu Huơng Linh vãng 
sanh Tây phuơng Cực Lạc. 



Bia tưởng niệm thuyền nhân tại Genève, Thụy Sĩ 

Buổi chiều là phiên kiểm điểm định kỳ phổ 
quát của ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 
về Việt Nam. Chính quyền cộng sản Việt Nam 
phải trả lời thỏa đáng các chất vấn của Hội 
đồng Nhân quyền về tình trạng nhân quyền của 


123 




mình. Đúng vào thời điểm này, quý đồng hương 
khắp năm châu cùng nhau tụ hội về quảng 
trường trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, cùng hòa 
mình với gần bốn mươi Hội đoàn người Việt 
Quốc gia tỵ nạn cộng sản trên thế giới. Mọi 
người tay trong tay, lòng chung lòng, cùng một 
nhịp đập của muôn triệu trái tim con Hồng cháu 
Lạc, biểu dương tinh thần “Tất cả vì quốc nội”, 
quang phục quê hương. 

Một rừng cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng 
Hòa phất phới tung bay trong bầu trời quang 
đãng, giữa ánh nắng ban chiều, điểm xuyết 
những màu cờ của các nước dân chủ tự do, nơi 
các quốc gia người Việt tỵ nạn đang sinh sống. 
Mọi người cùng nhau hô to khẩu hiệu đánh đổ 
chế độ cộng sản gian ác bạo tàn, cực lực lên án 
chính quyền cộng sản Hà Nội vi phạm quyền 
con người, chà đạp mọi quyền sống của người 
dân, phá nhà cưóp đất của dân lành thấp cổ bé 
họng. 

Quý đồng hương cùng cất lời kêu gọi nhà 
cầm quyền cộng sản Hà Nội hãy tôn trọng 
quyền sống, quyền làm người của nhân dân 
Việt Nam, hãy chấm dứt mọi hành vi đàn áp, 
khủng bố, bức hại dân lành. Chúng tôi kêu gọi 
nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội hãy trả tự do 
vô điều kiện cho những nhà đấu tranh đòi hỏi 


124 



tự do, dân chủ, nhân quyền, các tù nhân lưong 
tâm, những nhà bất đồng chính kiến trong nước 
đang bị giam cầm hoặc bị quản thúc tại gia bởi 
những bản án vô cùng phi lý, bất công. 



Cuộc biếu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève 
ngày 22-01-2019 

Bao nhiêu năm sống trong cảnh hà khắc 
dưới chế độ cộng sản, ngần ấy năm người dân 
Việt phải gánh chịu bao nồi tang thương, đọa 
đày khốn khổ! Không còn phương cách nào 
khác là toàn dân Việt Nam ở trong và ngoài 
nước, hãy cùng siết chặt tay nhau, chung lưng 
đấu cật, đoàn kết một lòng, sớm đạp đổ chế độ 
cộng sản độc tài toàn trị, ngõ hầu mau cứu lấy 
dân tộc Việt Nam trước thảm họa mất nước về 


125 











tay Tàu cộng, cùng mang đến cho hơn chín 
mươi triệu đồng bào trong nước sớm được hít 
thở bầu không khí dân chủ tự do. 

Nhân đây, chúng tôi trân trọng cảm ơn ban 
tổ chức tại Thụy Sĩ, quý ngài lãnh đạo tinh thần 
các tôn giáo, các đảng phái quốc gia và quý 
Hội đoàn người Việt tự do khắp thế giới. Chân 
thảnh cảm ơn Liên hội người Việt quốc gia tỵ 
nạn cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức, quý 
đồng hương tại úc Đại Lợi, châu Âu, Hoa Kỳ, 
Gia Nã Đại, vân vân... đã khích lệ, trợ duyên 
cho chúng tôi đến được Thụy Sĩ tham dự cuộc 
biểu tình vô cùng ý nghĩa này. 

Mong một ngày nào đó không xa, chế độ 
cộng sản độc tài toàn trị sẽ lụi tàn, cờ vàng phất 
phới tung bay trên dải đất hình cong chữ s. 
chúng ta sẽ gặp nhau giữa lòng đất mẹ Việt 
Nam, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, sau bao tháng 
ngày đằng đẵng xa cách quê hương! 

Thụy Điển, ngày tuyết đông 24-01-2019 

Trí Lực 


126 




Hùng ca sử Việt — Việt Nam Việt Nam 


127 





Qua những năm tháng lao tù 

(Các vãn bản tổ tụng của chỉnh quyền cộng sản) 



128 




SBTN SPECIAL: 

Phim tài liệu tội ác cộng sản 
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 


129 






130 



